KHI MẶT TRỜI LÊN 


Sự thật nhân quả, quả báo nhãn tiên, 
quả báo trả liên... 


NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN 


Số 65 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Tel & Fax: (04) 3822 2135 
Email: nxbhoinhavan@yahoo.com.vn 
'Website: www.nxbhoinhavan.com.vn 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Phạm Trung Đỉnh 


Chịu trách nhiệm bản thủo: 


Trần Quang Quý 
Biên tập: Nguyễn Văn Sơn Trình bàu: Ngọc Quân 
Sửa bản in: Thu Hiển Thiết kế bìn: Cẩm Châu 


In 5.000 cuốn, khổ 13 x 20,5cm tại Công ty CP In và TM Prima. Số đăng ký KHXB: 
583-2013/CXB/35-22/HNV. Quyết định xuất bản số: 193/QĐ-NXBHNV. In xong 
và nộp lưu chiểu Quý II/2013. 


HUYỄN DIỆU 


KHI MẶT TREÏ IIÊN 


Š thật nhân quả, quả bán nhấn tiền, quả bán trả liên... 


HT] 


NHÀ XUẤT BẢN 
HỘI NHÀ VĂN 


“2c đ£ 


›_ Lời giới thiệu / 7 
›_ Thay lời tựa /21 
›_ Sự thật quả báo / 31 
›_ Gạt tiền chùa / 45 
›. Nhân lành quả ngọt / 69 
›. Săn bắn chim linh thiêng 
bị tai nạn và chết thảm khốc / 87 
› Dùng súng bắn vào chùa / 93 
› Phá đình chùa miếu bị chết thê thảm / 97 
› Trả nghiệp sát sanh / 101 
› Âm mưu chiếm dụng 
tài sản của người / 105 


› Sưu tập da thịt... / 109 


› Sáu người con gái của vị lãnh đạo 
tôn giáo làm nghề bán mình / 113 
› Phí phạm đồ ăn trả nghiệp chết đói / 117 
› Ăn hiếp và cướp của hàng xóm / 125 
»> Hốt vào mà không cho ra / 131 
›. Việc lành dẫn đến duyên lành / 137 
›_ Quả báo trên đất Phật / 151 
› Nhân nào quả đó / 175 
>_ Ở hiền gặp lành / 187 
›_ Nhờ hiếu thảo với cha mẹ được 
phước bảo giàu sang / 193 
› Ăn cắp của chùa trả quả ngay đời này / 213 


>_ Thay lời kết / 218 


2⁄2 /WÊu 


Tôi biết đến thầy Huyền Diệu từ rất 
lâu. Tôi biết là do người ta đồn nhau 
rằng có ông thầy người Việt từ Pháp 
quốc dám cả gan sang Lâm Tỳ Ni tái 
thiết đất Phật. Tôi khâm phục Thày bởi 
Thầy đã làm được thật, ít nhất là từ 
hai bàn tay trắng thầy làm ra hai ngôi 
chùa rất hoành tráng ở cả Ấn Độ và 
Nepal. Và rất thú vị rằng những người 
con đất Việt sống trên mảnh đất hình 
chữ S không hề hay biết về việc làm 
âm thầm nhưng ý nghĩa này của Thầy. 


Lần đầu tiên tôi được gần Thầy, 
cách đây chắc quãng gần chục năm, 
khi Thầy về nói chuyện tại Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
(VCCI). Tôi không quên bài nói chuyện 
đó — Mật pháp dành cho doanh nghiệp 
và doanh nhân. Sau đó tôi có viết một 
bài về buổi nói chuyện ý nghĩa này và 
đã được đăng báo. 

Lần thứ hai tôi gần Thầy khi Thầy 
nói chuyện với CLB nữ doanh nhân 
TP. Hồ Chí Minh. Lần đó tôi được Thầy 
tặng một lá bồ đề. Hình như cũng nhờ 
duyên may của lá bồ đề đó mà Thầy đã 
làm khách mời cho chương trình Phật 
Pháp Ứng Dụng số 8 với chủ đề “Đạo 
Phật và mỹ thuật”. Chương trình quá 
bát ngờ đến nỗi những ấn tượng và trải 
nghiệm khi đó thật khó quên đối với thầy 
trò tôi và tất cả những ai có cơ duyên 
có mặt. Cũng chỉ tại Thầy nồi tiếng quá 


và có đông Phật tử theo học Thầy quá 
mà thôi! 

Rồi tôi được Thầy mời sang dự Đại 
lễ Hoàn nguyện cuối năm 2012. Trước 
khi về đất Phật với Thày, tôi thấy hồi 
hộp và xúc động vô cùng. Không hiểu 
tại sao tôi lại có tâm trạng này, dù đã 
đặt chân đến hơn bốn chục quốc gia 
trên thế giới với hàng trăm chuyến bay, 
ngay cả Ấn Độ thì cũng đã đi nhiều lần 
rồi. Hình như là bởi vì mục đích chính 
của chuyến đi lần này không chỉ để 
viếng thăm thánh tích TỨ ĐỘNG TÂM 
hay được về đất thiêng mà là chúng tôi 
cùng nhau về dự lễ Đại lễ Hoàn nguyện 
Việt Nam Phật Quốc Tự tại Lâm Tỳ Ni 
(Lumbini) - ngôi chùa quốc tế đầu tiên 
nơi Đức Phật giáng trần. 

Rồi tôi may mắn vô cùng khi cùng 
với các bạn đồng tu có mặt tại mảnh 


đất mà cách đây 42 năm, ít ai có thể hy 
vọng hay tin tưởng rằng Lâm Tỳ Ni có 
thể phát triển như hôm nay. Tôi đã thực 
sự được quay lại Việt Nam Phật Quốc 
Tự, nơi may mắn được đích thân nhà 
vua Birenda và chính phủ Nepal cấp 
đất để xây chùa. Chính nhờ chuyến 
đi định mệnh này mà tôi đã đọc các 
tư liệu để cảm nhận rất rõ duyên lành 
lớn lao và quyết tâm cao độ của thầy 
Huyền Diệu tái thiết Lâm Tỳ Ni. 

Về đất Phật lần này, tôi thả sức 
chiêm bái và sống trong khuôn viên 
Việt Nam Phật Quốc Tự tại cả Bồ Đề 
Đạo Tràng và Lâm Tỳ Ni nên vô cùng 
cảm kích trước công lao và tấm lòng 
của Thầy. Tôi được xem ảnh Lâm Tỳ Ni 
trước khi có ngôi chùa đầu tiên được 
xây dựng nên hiểu rằng Phật tử cả thế 
giới phải biết ơn thầy Huyền Diệu. Bởi 


nếu không có ngôi chùa Việt Nam đầu 
tiên, bởi nếu thầy Huyền Diệu không 
“ăn nắng, nằm sương” xây ngôi chùa 
đầu tiên và đi kêu gọi các nước khác 
xây chùa thì sao có Lâm Tỳ Ni như 
hôm nay? 

Tôi thành tâm thú nhận, mình đã 
không thể tin nổi rằng từ bãi đất sình 
lầy, hoang vu mà ngày nay đã có đến 
32 ngôi chùa của các quốc gia khác 
nhau trên thế giới được xây dựng làm 
nơi chiêm bái cho Phật tử. Tôi nhớ như 
in rằng, chúng tôi dành khá nhiều thời 
gian đi chiêm bái các ngôi chùa này. 
Những công trình kiến trúc tuyệt đẹp. 
Những giá trị tâm linh tuyệt vời. Cả thế 
giới đã quy tụ về đây bên Phật thật rồi. 

Thầy Thích Huyền Diệu là người có 
công khôi phục lại Lâm Tỳ Ni, là người 


sáng lập và Trưởng ban tổ chức của 
Đại lễ Hoàn nguyện. Thầy ra tận sân 
bay Gaya đón chúng tôi. Thầy trực 
tiếp choàng vào cổ mỗi chúng tôi một 
tràng hoa cúc đại thọ. Thầy cũng đích 
thân làm hướng dẫn viên cho chúng 
tôi tham quan Tứ Động Tâm và các 
thánh tích. Tất cả được diễn ra trước 
giờ phút thiêng liêng - 12 giờ, 12 phút, 
12 giây ngày 12 tháng 12 năm 2012 tại 
Lâm Tỳ Ni - Đại lễ Hoàn Nguyện. 

Cũng thật khó tin khi đến đúng giờ 
phút thiêng liêng này thì Hòa thượng 
Thích Thái Hòa và tăng đoàn từ Việt 
Nam đến thăm. Để rồi đích thân 
Hòa thượng từ cố đô Huế làm lễ tại 
chánh điện. Thật màu nhiệm và thiêng 
liêng như một sự sắp đặt trước của 
chư Phật! 


Sau chương trình đặc biệt này, thầy 
Huyền Diệu nhập thất ba tháng còn 
chúng tôi lên đường tiếp tục trèo Hy 
Mã Lạp Sơn và theo đường Kathman- 
du về Việt Nam. Thầy trò chia tay trong 
tình cảm tri ân sâu đậm. 

Một ngày nọ, chúng tôi nhận được 
bản thảo “Khi mặt trời lên” từ Thầy. 
Niềm vui khôn tả. Bản thảo như món 
quà quý mà chư Phật muốn gửi đến 
cho chúng con. Thầy Huyền Diệu viết 
về luật nhân quả và những câu chuyện 
giản dị nhưng rất sâu lắng. Tôi xúc động 
và tự nhiên nghĩ đến một trong những 
câu chuyện có thật mà tôi đã gặp. 

Đó là câu chuyện của một nữ Phật 
tử chia sẻ trong một khóa tu tại phần 
pháp đàm. Chị phụ nữ này chuyên sản 
xuất và bán café. Chị làm việc này từ 


lâu rồi, từ hồi café hạt còn khó khăn, 
từ thời vận chuyển café còn bị bắt bớ 
do ngăn sông cắm chợ của thời bao 
cấp. Thế là chị và các nhà sản xuất 
café nghĩ ra cách xay ngô (bắp) rồi 
trộn hương café vào bán cho người 
tiêu dùng. Chị tâm sự rất thật rằng loại 
café dởm này bán rất chạy vì có mùi 
thơm rất dễ chịu, ai cũng mê. Café thứ 
thiệt rang không thể có mùi thơm như 
café dởm pha hương vị hóa chất. Chị 
cho biết thêm làm như vậy là siêu lợi 
nhuận. Và rằng nếu chỉ cần bán ba - 
bốn ngàn một ly cũng lãi chứ không 
nói đến sáu - tám ngàn. Người ta thi 
nhau mua. Các quán café mua ùn ùn. 
Hàng sản xuất ra bán không đủ phải 
tăng công suất. 

Chị cho biết, một ngày kia chị được 
xem một đĩa DVD dạy về luật nhân 


quả. Rằng gieo nhân nào gặt quả đó. 
Những câu chuyện rất xúc động và 
gây chắn động tâm chị. Chị nằm suốt 
đêm suy nghĩ. Nhiều đêm suy nghĩ. 
Bởi café dởm làm từ bắp rang cháy 
đen chắc chắn làm cho người uống bị 
ung thư. Hơn nữa cái hóa chất mang 
mùi café kia chắc chắn là độc hại. Siêu 
lãi thật đấy nhưng hậu quả mà người 
uống gánh chịu thì quá nặng. Nghiệp 
này ai trả? Chị quyết định bỏ café dởm 
đi sản xuất café thật. 

Tuy nhiên khi sản xuất café thật 
bằng hạt café xịn thì không bán được. 
Bởi café thật rang lên không thơm 
bằng café làm bằng bắp (ngô) có mùi 
hương liệu café. Nếu thiếu loại hương 
liệu này, khách hàng không mua. Chị 
đã giải thích rằng đây mới là café thứ 
thiệt. Tuy nhiên những người mua nói 


rằng khách hàng uống café đã quen 
loại kia rồi, và nhất quyết đòi mua café 
dởm. Lại thêm một lần đấu trí. Tiếp tục 
nói dối, làm dối, lừa đảo hay quyết bỏ. 
Chị mua sách Đạo Phật về đọc. Đọc và 
đọc. Cuối cùng quyết tâm không sản 
xuất café dởm nữa. Chỉ sản xuất café 
xịn, thật 100%. Mua thì bán, không thì 
thôi. Quyết không bán ngô rang cháy 
đen trộn hương café. Cuối cùng, chị 
không bị phụ lòng: khách hàng cũng 
chấp nhận. 

Vấn đề khác xuất hiện: lãi rất ít. Gia 
đình kêu ca. Lương nhân viên bị ảnh 
hưởng. Chị suy nghĩ: hay là ta làm 
một phần café thật, một phần bắp rang 
cháy đen rồi trộn lẫn nhau. Hay là vẫn 
cho chút mùi café hóa chất kia vào. 
Đêm đêm suy nghĩ. Lại đọc sách. Đọc 
nữa cho ngắm. Cuối cùng sức mạnh 


của Đạo Phật đã chiến thắng. Chị bỏ 
hoàn toàn café dởm. 

Trong lúc thiền sẻ chia chị cho biết 
rằng luật nhân quả nhãn tiền luôn. Có 
người làm café dởm bị công an bắt. 
Khổ lắm. Hoặc là phải chạy chọt vất vả. 
Hoặc là hệ lụy nhiều vô cùng. Nhân quả 
nhãn tiền. Hơn nữa khi sản xuất café 
dởm thì luôn phải đề cao cảnh giác, 
mọi lúc mọi nơi, tâm không lúc nào an. 
Đặc biệt khi đi vắng xa hay đi công tác 
thì lo ngay ngáy. Vắng mình thì sao? 
Nhỡ xảy ra chuyện thì thế nào? 

Từ ngày giữ giới chị sống an vui 
và hạnh phúc, chị sống với bình an và 
thảnh thơi. Chị có thể đi công tác, đi du 
lịch thoải mái mà không phải lo lắng gì. 
Chị thật sự biết ơn Phật Pháp và thấy 
Phật Pháp quá nhiệm màu, rất tuyệt 


vời. Chị cũng thành tâm khuyên mọi 
người cố gắng giữ năm giới: không sát 
sinh, không trộm cắp, không tà dâm, 
không nói dối, không dùng chất kích 
thích. Chị còn tâm sự rằng nếu có thời 
gian chị có thể kể ra hàng trăm câu 
chuyện có thật mà chị đã chứng kiến 
hay trải nghiệm. 

Tôi vẫn nhớ những giọt nước mắt 
của chị. Tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt 
chị. Tôi mừng lắm khi chị đã hiểu luật 
nhân quả và đã biết dừng việc ác, biết 
làm việc thiện. Quý lắm Phật ơi! 

Cuốn sách quý của thầy Huyền 
Diệu đã được lên trang. Tôi vẫn nhớ 
mình đã đọc kỹ cuốn “Khi hồng hạc 
bay về” và “Sức mạnh của lòng tri ân”. 
Tôi cũng không thể quên khi mình đã 
mua hàng chục cuốn sách quý này để 


làm quà tặng cho các bạn trong Công 
ty sách Thái Hà, Câu lạc bộ yêu sách 
Thái Hà, người thân, bạn bè và học trò. 
Nay, cuốn “Khi mặt trời lên” được xuất 
bản, tôi thấy vui vô cùng. Chỉ mong 
rằng có thêm một vạn người nữa, mà 
thôi chỉ cần một ngàn người nữa, hiểu 
luật nhân quả để sống tốt. Tôi nhắm 
mắt lại và nghĩ: nếu như cả thế giới 
này biết đến luật nhân quả thì ta đã có 
Niết bàn ngay trong cuộc đời này rồi. 
Huyền diệu làm saol 


TS. Nguyễn Mạnh Hùng 
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 
Công ty CP Sách Thái Hà 


⁄t/ ¿ớt /ờWf 2v đời: 


® Đất nước Việt Nam nơi tôi đã sinh ra, 

® Cha mẹ đã sinh ra tôi, 

® Những vị Thấy đã chỉ dạy cho tôi các Mật Pháp để 
được thành công tối thanh thản và an lạc trong cuộc 
đời này, 

® Những người đã hysinh cuộc đời dùng Tình Thương 
và Lòng Độ Lượng cứu giúp chúng sanh khởi cảnh 
đau khổ, 

® Những đất nước đã tạo cho tôi cơ hội sinh sống và 
làm việc để thực hiện ưóc nguyện làm được nhiều việc 
phước đức trong đời, 

® Những bạn bè thân hữu, những đệ tử đã và đang 
giúp đổ tôi làm việc phước đức, 


® Đất Phật Ấn Độ và Nepal, nơi đã cho tôi cơ duyên 
sóp phần phục hưng Thánh Địa và cảm nhận nhiều 


màu nhiệm trong đời, 
® Và cuối cùng là cảm ơn những con chím Hống Hạc 
đã cho tôi cơ hội gân gũi với thiên nhiên, qua đó có địp 
làm thêm vài điều hữu ích cho đời. 
Thành kính; 
HUYỂN DIỆU 


z 


“2m Â⁄ 


rên đời này, hạnh phúc và khổ 
1 chiến tranh và hòa bình; giàu 
và nghèo... nếu chúng ta chịu khó tu 
tập một chút và giữ tâm thật bình thản, 
chúng ta sẽ khám phá ra nhiều điều 
hay vô cùng. Có nhiều người có cùng 
một loại đất, cùng trồng một loại giống, 
nhưng tại sao người có kết quả tốt, 
người thì lại không? 
Có người sanh ra trong một gia đình 
giàu có, thừa hưởng gia tài lớn của ông 


Huuền Diệu 


bà cha mẹ để lại, nhưng tại sao một thời 
gian sau thì lại bị nghèo? Có người khi 
còn sống thông minh bặt thiệp về mọi 
phương diện, nhưng họ đã dùng mọi 
mưu xảo đi lường gạt người khác dưới 
nhiều hình thức khác nhau để có một 
gia tài thật lớn, thế mà cuối cùng họ 
ăn cũng không được ngon, ngủ không 
được yên, rồi để người khác giựt lại và 
chết một cách thảm thiết?! 

Nhiều người có quyền uy vào bậc 
nhất trên trái đất này, từ cha truyền con 
nối từ mấy trăm năm, đi đâu cũng có 
hàng trăm ngàn người tung hô vạn tuế; 
nhưng chỉ trong một thời gian ngắn 
thôi, uy quyên, thân thế lại tan theo 
mây khói?! 

Có người khi sống tiền bạc của báu 
chất để đầy kho, nhưng khi chết không 
có một cái hòm để chôn?! 


Hhi mặt †rời Lên 

Tôi là một người được đào luyện 
trong môi trường khoa học, gần 50 
năm nay sống và làm việc trên nhiều 
nước khác nhau. Tôi đã để tâm quan 
sát và nghiên cứu về vấn đề luật nhân 
quả. Tôi quan sát tìm hiểu, điều tra cặn 
kẽ theo tinh thần khoa học khách quan 
không thiên vị hẹp hòi dù bất cứ hoàn 
cảnh nào. Đôi lúc tôi lấy ngay chính bản 
thân cuộc đời tôi làm điều thí nghiệm 
về sự thật nhân quả. Tôi thấy đúng vô 
cùng. Việc thí nghiệm của tôi lặp ởi lặp 
lại nhiều lần trong nhiều trường hợp và 
hoàn cảnh khác nhau, đều thấy rõ sự 
thật nhân quả rất chính xác, rất khoa 
học và công bằng mà không ai có thể 
chạy thoát được. 

Người gây tội lỗi, phạm luật pháp 
của một đất nước, của tổ chức họ, họ 
có thể tìm cách trốn đi nước khác hay 


Huuền Diệu 


tung tiền bạc ra lo lót chạy tội hoặc 
mướn nhiều luật sư giỏi để thoát khỏi 
tù tội. Nhưng tôi quan sát thật kỹ, họ 
không sao thoát khỏi luật nhân quả. 

Tập sách nhỏ này không phải là 
một hồi ký, phóng sự hay cổ tích mà là 
sự tổng hợp những nghiên cứu và kinh 
nghiệm sống của nhiều cá nhân viết 
và kể ra những sự thật. Sự ra đời của 
tập sách nhỏ này không có mục đích 
bêu xấu hay chỉ trích một cá nhân nào 
hay tổ chức nào hết, mà để cùng nhau 
chia sẻ kinh nghiệm để sống và làm 
việc tốt hơn, cùng có sự an vui hạnh 
phúc trong cõi đời này. Xin quý bạn 
đọc cũng nên quan sát và tham gia 
nghiên cứu về sự thật nhân quả này. 
Quý vị hãy quan sát thật kỹ có những 
người chung quanh bạn, họ có nhiều 
tiền của, nhiều quyền uy, nhiều danh 


Hhi mặt Trời Lên 


vọng... nhưng họ không tin nhân quả, 
chuyên môn đi lừa đảo, bóc lột người 
khác dưới nhiều dạng khác nhau. Quý 
bạn hãy quan sát thật kỹ sắc diện và 
cuộc sống của họ, ít được an vui mà 
lại thường gặp nhiều trắc trở, chính 
họ và gia đình họ thường gặp nhiều 
tai nạn, hoặc nhiều khi phải đợi gần 
cuối cuộc đời thì họ mới trả nghiệp báo 
thật nặng. 

Trong cuộc sống hằng ngày, nếu 
chúng ta may mắn gặp được một người 
thầy hay một người bạn mà biết tin 
nhân quả, tôi nghĩ đó là việc đại phúc 
đức, vì vị thầy tin nhân quả sẽ đem tất 
cả những điều hay, những chân lý dạy 
cho học trò mà không bao giờ hướng 
dẫn học trò đi đường sai quấy. Người 
bạn tin nhân quả cũng vậy, họ vì tin 
nhân quả nên không bao giờ dám làm 


Huuền Diệu 

điều sai quấy gây đau khổ cho người 
khác. Nếu chúng ta được may mắn làm 
bạn với người tin nhân quả, đó là một 
phước báu lớn, vì họ sẽ không bao giờ 
làm mình đau khổ, không bao giờ họ 
gây khó khăn. Khi chúng ta thiếu và 
cần việc gì họ sẵn sàng chia sẻ, giúp 
đỡ cho chúng ta. Nếu chúng ta có tiền 
hùn hạp làm ăn với người tin nhân quả, 
đến khi họ có lời họ cũng sẻ chia cho 
mình, họ không nỡ gạt mình. Mà nếu 
lỡ họ có gặp khó khăn và bế tắc lắm thì 
họ cũng chỉ gạt mình 20 phần trăm hay 
phân nửa mà thôi, phần còn lại mình 
vẫn có thể sống, chứ nếu kẻ không tin 
nhân quả thì chắc chắn họ sẽ gạt luôn 
mình 100 phần trăm. 

Tôi tin tưởng, nếu mọi người trên 
thế giới này ai cũng tin nhân quả, 
quyết tâm tránh xa điều ác, nguyện 


Hhi mặt Trời Lên 
làm điều lành, thì thế giới này sẽ có 
hòa bình an vui hạnh phúc. 

Xã hội chúng ta hiện tại được gọi là 
văn minh tiến bộ, khoa học mỗi ngày 
mỗi phát triển, giúp ích rất nhiều cho 
con người, nhưng con người càng lúc 
càng khổ đau, càng bắn loạn nhiều 
thứ, càng nhiều hận thù, càng nhiều 
tranh chấp mưu toan để chèn ép bóc 
lột lẫn nhau dưới nhiều hình thức, vì 
vậy mà nhiều tai nạn, thiên tai động 
đất, bão lụt ở nhiều nước trên thế 
giới, rồi chiến tranh hận thù tranh 
chấp tranh giành đủ thứ chuyện 
khắp nơi. Hàng trăm ngàn chuyện 
tham lam ích kỷ khác xảy ra cũng vì 
lý do không tin nhân quả. 

Luật nhân quả là luật tự nhiên, luật 
vũ trụ, đã được chứng minh từ hàng 
ngàn năm qua, rất chính xác và công 


Huuền Diệu 

bằng, nhưng vì con người vô minh, 
lòng tham không đáy nên họ đã làm 
càn mọi thứ, thế là họ phải lãnh đau 
khổ trong nhiều trường hợp khác nhau. 

Tôi cố gắng sưu tập tài liệu rồi viết 
cuốn sách nhỏ này với lòng chân 
thành mong mỏi mọi người trên trái 
đất này cần phát triển lòng tin nhân 
quả, tôn trọng lẫn nhau, phát nguyện 
không bao giờ làm khổ chúng sanh, 
kế cả việc tôn trọng môi sinh. Khi 
ăn quả thì phải nhớ kẻ trồng cây, 
khi uống nước thì phải nhớ nguồn. 
Cây cối cho chúng ta không khí để 
thở để sống, như vậy hãy tôn trọng 
tuyệt đối môi sinh. Nếu mọi người 
đều tin nhân quả và tôn trọng lẫn 


nhau như những điều nói trên, tôi 


Hhi mặt trời Lên 
tin hòa bình và an vui hạnh phúc sẽ 
đến chắc chắn với mọi người. 

Sau đây là những câu chuyện thật về 
nhân quả, người viết, người kể có bằng 
chứng rõ ràng. Rất mong mỏi quý độc 
giả đọc xong và chuyển cho người khác 
cùng đọc. Người người cùng nhau 
phát triển niềm tin nhân quả, đây là 
cách thiết thực mà bạn đang đóng góp 
cho an vui và hạnh phúc của gia đình 
và đất nước bạn đang sống, cũng như 
chia sẻ sự bình an cùng thế giới. 

Mong quý bạn đóng góp và chia 
sẻ nhiều câu chuyện thật khác 
liên quan về sự thật nhân quả, để 
tác phẩm sau được tiếp tục phong 
phú hơn. Tin nhân quả chính là mật 
pháp thật sự đưa tới hòa bình thành 
công, an vui hạnh phúc cho cá nhân 


Huuàn Diệu 

và xã hội, nên tôi mạnh dạn chia sẻ 
với quý bạn đọc và thân hữu trong 

quyền sách nhỏ này. 

Thành kính tri ân quý vị. 

Việt Nam Phật Quốc Tự - Lumbini 
Ngày Trăng tròn tháng Tư, 
Nhâm Thìn, Phật lịch 2556 
HUYÈN DIỆU 


Sứ ØZ 6⁄42 


hân dịp phái đoàn chiêm bái đất 
Nà» từ Úc sang từ ngày 18/10 
đến 31/10/2010, tôi đón đoàn tại phi 
trường Kathmandu và đưa đoàn lên 
vùng Himalaya thăm viếng và tu tập. 
Himalaya là vùng núi non hiểm trở, 
nhiều linh thiêng huyền bí mà bao 
nhiêu người từng mơ ước được viếng 
thăm và ở lại đây một thời gian. 
Nhiều sách vở viết về sự huyền bí 
của vùng Himalaya đã thu hút biết bao 


Một trong những lính, ảnh đẹp của Từ Mã Lạp Sơn 
mà một lần trong đời người nên viếng thăm 


tâm hồn yêu quý thiên nhiên. Mỗi đoàn 
chiêm bái đất Phật do tôi hướng dẫn 
đều đặt cho một cái tên. Đoàn này tôi 
cho một cái tên hơi ngộ nghĩnh là đoàn 
Diễm phúc An vui. Mọi người phấn khởi 
vui mừng, nhưng nhiều vị vẫn thắc mắc 


hỏi tôi về ý nghĩa cái tên đoàn. Cứ như 


đo, 


Hhi mặt †rời Lên 


vậy mà nhiều người trong đoàn cứ hỏi 
đi hỏi lại nhiều lần. 

Tôi đợi vào một buổi sáng thật đẹp 
khi mặt trời lên thật cao để mọi người 
ngắm nhìn dãy núi tuyết hùng vĩ, thế là 
tôi kể chung cho mọi người cùng nghe: 
trong lục đạo được làm thân người là 
diễm phúc lắm, dù có nhiều khổ đau, 
khó nhọc nhưng cũng có nhiều điều 
hay, nhiều điều thú vị. Trên thế giới 
hiện nay có hàng trăm triệu người 
không có đủ cơm ăn áo mặc, hơn một 
tỷ người không có nước sạch mà dùng 
và hàng trăm triệu người không có đủ 
thuốc để uống khi bệnh hoạn, nhưng 
quý vị trong phái đoàn là những người 
có diễm phúc lớn nhất trong trần gian 
này có phải vậy không? Vì quý vị đã 
có cơm ăn áo mặc đầy đủ, có nhà cao 
cửa rộng, có đầy đủ tiện nghỉ vật chất, 


“Sếh, 


Huuền Diệu 
có tiền bố thí và có tiền đi du lịch, đi 
chiêm bái nhiều nơi... Mọi người lặng 
thinh nghe tôi nói, có vị rất xúc động 
và không ai trả lời gì hết. Rồi mặt trời 
càng lúc càng lên cao mây mù càng lúc 
càng tan dần và dãy núi tuyết Himalaya 
càng hiện rõ hơn, mọi người cùng tập 
trung chăm chú ngắm nhìn sự hùng vĩ 
của Himalaya. Có người bật khóc như 
trẻ thơ và có người hốt hoảng chạy 
tới hỏi tôi tại sao có những hiện tượng 
như vậy? Đứng trước cảnh thiên nhiên 
hùng vĩ của nơi linh địa, họ bừng tỉnh, 
cảm được một số việc làm, họ không 
cầm được nước mắt, từ đó nhiều người 
rất siêng năng tu tập dưới sự hướng 
dẫn của tôi. Một vài vị trong đoàn bỗng 
nhiên lại đề nghị mỗi người nên kể ra 
một câu chuyện nhân quả thật xảy ra 
trong cuộc đời mà mỗi người đã chứng 


Hhi mặt trời Lên 

kiến. Thế là những câu chuyện thật về 
quả báo được mọi người trong đoàn 
lần lượt kể trong nhiều ngày, tôi ghi âm 
và biên chép lại làm thành cuốn sách 
về những câu chuyện nhỏ này. 

Những câu chuyện thật về quả báo 
được kể ra thật chỉ tiết và rất cảm động. 

Sau quyển sách Tình Thương Và 
Lòng Độ Lượng tập 1 được nhiều đọc 
giả yêu thích, nhiều người yêu cầu 
viết tiếp quyền thứ 2, thế là tôi bắt đầu 
viết tiếp quyển thứ 2 được hai tuần. 
Nhưng nhiều vị cùng các Phật tử tu 
tập ở Việt Nam Phật Quốc Tự yêu cầu 
tôi nên viết cuốn sách về sự thật quả 
báo, quả báo nhãn tiền, quả báo trả 
liền... Các vị này nói rằng cuốn sách 
này ra đời có thể đóng góp nhiều điều 
tốt cho xã hội đầy biến động hiện nay. 


Huuền Diệu 

Các vị cũng nói rất tin tưởng về những 
chuyện sự thật quả báo này bằng mắt 
thấy, tai nghe đã xảy ra trong đời này, 
có thể kéo con người trở về với con 
đường tốt đẹp của chân thiện mỹ, con 
đường của tình thương, của từ bi và 
trí tuệ để giảm bớt sự đau khổ của 
nhiều người. 

Suốt mấy bữa liền sau những buổi 
uống nước trà ngắm nhìn bình minh 
và hoàng hôn ở Việt Nam Phật Quốc 
Tự, các vị cứ đem đề tài này ra nói, 
nên tôi tạm không viết tiếp quyển 2 
Tình Thương Và Lòng Độ Lượng mà 
chuyển sang viết đề tài Nhân Quả này. 

Cuộc đời tôi đã tận mắt chứng kiến 
quả báo nhãn tiền trên đất Phật, những 
sự việc đã đến với tôi ngay trong cuộc 
đời này. Phải thanh thoát và bình 


Hhi mặt Trời Lên 


tĩnh lắm mới thấy được sự thật, sự 
công bằng của luật quả báo. 

Luật pháp của từng quốc gia khác 
nhau, người phạm luật có thể trốn 
tránh hay có thể mướn luật sư giỏi để 
chạy tội hay có thể dùng nhiều phương 
cách để thoát tội nhưng luật nhân quả 
thì không sao tránh được, có bao 
nhiêu tiền của, bao nhiêu thế lực... 
cũng không sao thay thế được và 
người gây tội lỗi phải trả quả báo 
dưới nhiều hình thức khác nhau 
ngay trong đời này. 

Chúng ta phải bình tĩnh và tinh tế 
lắm mới thấy rõ điều này. Tôi là người 
được đào tạo trong môi trường khoa 
học Âu Mỹ, tôi đã kiểm chứng luật 
nhân quả này rất nhiều lần, nhiều nơi 
trên thế giới trong nhiều trường hợp 
khác nhau thấy rất công bằng và chính 


Huuền Diệu 
xác. Như trong quyển sách Hòa Bình 
Nepal Trong Tầm Tay tôi viết ở Lumbini 
nơi đức Phật Thích Ca giáng trần, tôi 
có đề cập đến một nhân vật Việt Nam 
nồi tiếng khắp nơi trên thế giới. Tôi đã 
từng ở gần một thời gian với vị lãnh 
tụ này, và tôi kiên nhẫn quan sát thật 
kỹ hành động và những việc làm của 
vị này gần 40 năm từ khi gặp ở Việt 
Nam và khi sang Ấn Độ, sau đó vị này 
nỗi tiếng khắp nơi trên thế giới. Lãnh 
tụ này bằng mọi cách gây ảnh hưởng 
dưới nhiều dạng khác nhau, tìm cách 
thu tiền có tổ chức có phương pháp rất 
tinh vi và không từ bỏ phương tiện nào, 
miễn sao để đạt được mục đích. Một tổ 
chức khá qui mô được xây dựng lên 
đầy công phu, tinh vi miễn sao kiếm 
được nhiều tiền và xây dựng thân thế 


Hhi mặt Trời Lên 


bát chấp những thiệt hại, khổ đau cho 
người khác! 

Theo những nguồn tin đáng tin cậy, 
vị này sau nhiều năm tổ chức tỉnh vi, 
thu góp tích lũy tiền bạc của cải trên 
20 triệu đô la Mỹ. Với một người không 
cần làm gì nặng nhọc mà có được số 
tiền lớn như vậy quả là khó hiểu, không 
bình thường! Chúng ta mỗi người đi làm 
mướn từ lục địa này sang lục địa khác, 
từ nước này qua nước nọ, lao động 
liên tục nhiều năm chưa kiếm được một 
triệu Mỹ kim thế mà vị này không cần 
di chuyển làm việc nặng nhọc chỉ hết 
mà vẫn thu được từ mọi người trên 20 
triệu đô la Mỹ. Thật là lạ lùng, kỳ quặc 
không thể tưởng tượng được! Nếu số 
tiền này được nằm trong tay người có 
tâm lành thì làm được biết bao nhiêu 
việc thiện để cứu vớt chúng sanh. 


Huuền Diệu 


Nhân vật lãnh đạo tối cao của tổ chức 
này tin tưởng một cách chắc nịch rằng, 
với một tài sản vô cùng to lớn như vậy 
sẽ mặc sức mà sống hưởng thụ hàng 
ngàn năm để thưởng thức, có thể cùng 
với những vị thân thích, đoàn tùy tùng, 
thân bằng quyến thuộc và các học trò 
đệ tử của ông ta hưởng thụ dù đến 
trăm năm cũng khó hết được. Nhưng 
hỡi ôi, định luật nhân quả do chư Phật, 
chư tổ, chư Thánh Hiền thuyết giảng 
từ bao ngàn năm nay đã cho chúng ta 
thấy rõ như khi mặt trời lên ánh sáng 
tỏa chiếu. Tiền của thì đầy ắp, chức vụ 
danh vọng và bằng cấp của vị này thì 
chất cả xe... nhưng trước khi chết, vị 
lãnh tụ này không ăn uống chi được 
hết trong nhiều năm mà phải nhờ cái 
máy ăn giùm, nghĩa là mỗi lần ăn bác 
sĩ phải dùng ống nhựa đưa vào miệng 


Núi Kailash nơi được nhiễu tôn giáo coi là 
trung tâm linh khí của vũ trụ 


tới bao tử rồi bơm vitamin vào để có 
đủ chất để sống. Cứ như vậy mà kéo 
dài nhiều năm, những việc đơn giản 
như đi vệ sinh cũng phải nằm ngay tại 
chỗ... Còn nhiều cảnh đau khổ và hãi 
hùng khác cứ vùi dập lên vị lãnh tụ đó, 
nghe nhiều người kể lại mà lạnh người. 
Chúng ta kể lại những sự thật về nhân 
quả không phải để bêu xấu bắt cứ ai, 


“ấm, 


Huuền Diệu 
mà muốn làm phương tiện sáng tỏ thí 
dụ cụ thê về sự thật mà chư Phật và 
chư vị thánh nhân đã dạy, đã kể để chỉ 
dạy chúng sanh, nhưng chúng sanh vì 
vô minh mà khinh thường những định 
luật vũ trụ, định luật nhân quả, nên họ 
phải gánh chịu những kết quả hãi hùng 
như vậy. Vị lãnh tụ này sau nhiều năm 
nằm một chỗ, những cảnh tượng đau 
khổ ập về, vị lãnh tụ không thể nói nên 
lời, chỉ co ra co vào hai ngón tay nghe 
vu vu, và chỉ biết khóc trong lặng lẽ 
mà không ai có thể thấu hiểu được vị 
lãnh tụ muốn nói gì, nhắn nhủ gì với 
những người đi thăm. Nhiều ngưới cứ 
thắc mắc biểu hiện như vậy là thế nào. 
Có lúc tôi gặp được bậc chân sư, tôi 
có đem việc lạ này để hỏi, ngài kể lại 
và tâm sự rằng vị lãnh tụ đó muốn nói 
mọi người đừng bao giờ gây tội lỗi cho 


Hhi mặt †rời Lên 
người khác, đừng lạm dụng của Tam 
Bảo, của đàn na tín thí như vị lãnh tụ 
đã làm. Còn hai bàn tay co ra co vào 
là muốn nói số tiền 20 triệu Mỹ kim đó 
bây giờ để ở đâu và ai quản lý? 

Sau khi vị lãnh tụ ấy qua đời, nhiều 
tranh cãi giữa thân bằng quyến thuộc 
với học trò đệ tử tông môn khá sôi động, 
mà người biết chuyện đó khá rõ là bà 
Bùi Thị Sâm pháp danh Diệu Nhung 
ở Pháp. Bà Sâm nay đã trên 80 tuổi 
mà sức khỏe vẫn còn tốt, và Bà biết 
rất nhiều chuyện quả báo nhãn tiền. 
Bà kể lại câu chuyện và nói không chỉ 
thầy làm không phải thì thầy chịu mà 
trong thân bằng quyến thuộc con cháu 
và đệ tử cũng bị quả báo lây, nhiều tai 
nạn khủng khiếp xảy ra cho các người 
thân cận của người lãnh tụ đó. Nếu có 
dịp nào thuận tiện chúng ta sẽ trở lại 


Huuền Diệu 

câu chuyện này chỉ tiết hơn. Mong bà 
Bùi Thị Sâm sẽ tiếp tục kể tiếp nhiều 
bí mật ly kỳ còn tồn tại mà chưa ai có 
thể biết rõ hơn bà về chuyện quả báo 
nhãn tiền này. Nếu sức khỏe cho phép 
và có đủ nhân duyên tôi mong sẽ kể 
tiếp về sự thật quả báo này, một quả 
báo hiện tiền ngay trong đời này chứ 
không phải đợi đến đời sau. Đúng là 
những gì chư Phật, chư Thầy Tổ, chư 
vị Tôn Sư chỉ dạy đều đúng một trăm 
phần phần trăm. 


1/72/82) 


ỗi lúc nhàn rỗi tôi và Thầy Cả. 
M Nyaneinda, trụ trì chùa Miến Điện 
tại Bồ Đề Đạo Tràng - Ấn Độ thường 
ngồi chung cùng uống trà nói nhiều 
chuyện, trong đó có những chuyện về 
nhân quả đời này. Thầy và tôi có nhiều 
điểm giống nhau nên rất thân, tuy nhiên 
có không ít điểm khác nhau, nhưng 
chúng tôi biết hòa đồng nhân nhượng 
tôn kính lẫn nhau, nên mọi việc điều tốt 
đẹp. Chúng tôi đều đồng ý quan điểm: 


Việt Nam Phật Quốc Tự, Lâm Tì Ni 


bà con xa không bằng láng giềng gần, 
nên rất lưu tâm giúp đỡ những người 
sống gần chùa. 

Gần chùa có một gia đình biết 
chùa cũng gần 20 năm nên Thầy Cả 
rất tin tưởng và thương quý, đó là gia 


đình anh Yadaw Kuma. Anh là người 


“ấn, 


Minh Tao 


Hhi mặt †rời Lên 


thường xuyên giúp đỡ cho chùa mỗi 
khi có việc cần. Một hôm anh chạy qua 
chùa Miến Điện (tôi cũng có mặt ở đó) 
xin mượn thầy Cả 40 ngàn rupees để 
mua hai con bò sữa kiếm tiền nuôi con 
ăn học. Anh năn nỉ Thầy Cả để mượn 
tiền và hứa sẽ hoàn trả đầy đủ trong 
vòng sáu tháng. 

Năm 1985, 40 ngàn rupees là 
tương đối lớn, bằng một năm thu nhập 
của những người lao động trung bình. 
Anh Yadaw Kuma ngày nào cũng qua 
chùa năn nỉ Thầy Cả mượn tiền để lo 
cho gia đình và công việc riêng của 
anh ta. Trước tình cảnh thương tâm và 
nhiều ngày năn nỷ như vậy cuối cùng 
Thầy Cả cũng xiêu lòng, Thầy lấy tiền 
chùa và đi mượn các chỗ khác cho đủ 
40 ngàn rupees để cho anh ta mượn. 
Ngày cho anh Yadaw Kuma mượn 


“5h, 


Huuền Diệu 
tiền, Thầy có cho mời tôi qua uống trà 
và có lẽ cũng để tôi làm chứng việc 
thầy cho anh mượn tiền. Khi thầy đưa 
tiền cho anh có sự hiện diện của tôi, 
Thầy nói đi nói lại nhiều lần đây là tiền 
chùa, tiền linh thiêng, tiền của những 
tắm lòng thành tâm cúng dường Tam 
Bảo, Thầy nói đúng ra thầy không có 
quyền lấy tiền chùa, tiền của Tam Bảo 
cho anh mượn, nhưng vì thương hoàn 
cảnh của anh đang khó khăn nên giúp 
đỡ. Thầy đề nghị anh nên cố gắng trả 
lại cho chùa càng sớm càng tốt, chậm 
nhất là sáu tháng. Anh ta trả lời chắc 
nịch: “Nhất định con sẽ trả lại cho Thầy 
đúng kỳ hẹn, Thầy đừng lo!”. Nói xong 
anh cầm số tiền lạy tạ Thầy Cả ba lạy 
với vẻ mặt mừng khó tả, rồi anh ta quay 


sang tôi xá lia lịa nói cảm ơn, cảm ơn. 


Hhi mặt †rời Lên 

Không phải tiền của tôi mà anh ta 
cảm ơn ríu rít như vậy tôi lây làm ngạc 
nhiên, sau này tôi mới hiểu anh ta 
tưởng tôi có cho Thầy Cả mượn một 
số tiền nhưng thật ra tôi không có cho 
thầy mượn đồng nào cả, mà tôi chỉ là 
người có mặt để chứng kiến anh mượn 
tiền Thầy Cả thôi. 

Thời gian sáu tháng trôi qua khá 
nhanh, Thầy Cả có nhắc anh trả tiền 
phần nào để xây dựng chùa nhưng 
anh cứ tìm cách trì hoãn. Vài ngày, vài 
tuần vẫn không thấy anh trả, từ đó anh 
ít lui tới chùa vì sợ Thầy Cả đòi tiền. 
Thế là một hôm nhân có sự hiện diện 
của tôi cùng uống trà ăn bánh ngọt mới 
từ Miến Điện gởi qua, Thầy nhờ chú 
thị giả qua mời anh Yadaw Kuma qua 
cùng uống trà ăn bánh. Khi anh ta qua 
thấy chúng tôi vui vẻ uống trà với nhau 


Huuền Diệu 
thì anh bỗng dưng òa lên khóc nức 
nở và nói vợ con đang đau nặng mà 
không đủ tiền đưa vợ đi nhà thương. 
Gặp cảnh thương đau như vậy tôi và 
Thầy Cả còn an ủi anh rồi mỗi người 
một ít đóng góp để anh kịp đưa vợ đi 
nhà thương. Vài hôm sau tôi gặp mấy 
người hàng xóm để hỏi thăm về bệnh 
tình của vợ anh ở nhà thương ra sao, 
mới vỡ lẽ là vợ anh ta không có bệnh 
đau gì cả, chị ta rất khỏe mạnh ở nhà 
cùng mấy đứa con vắt sữa bò bán kiếm 
tiền. Tôi thấy hơi ngạc nhiên và đem 
chuyện này nói lại cho Thầy Cả biết 
trong một buổi uống trà nhàn rỗi. Thầy 
Cả nghe xong có vẻ trầm ngâm và linh 
tính có gì đó không tốt xảy ra. Thầy 
nói với tôi: “Có lẽ anh Yadaw Kuma đã 
gạt lấy số tiền mà cách đây mấy tháng 
mình cho anh ta mượn. Mình thấy anh 


Hhi mặt †rời Lên 


ta khó khăn nghèo khổ nên mượn giúp, 
nhưng mình có cảm tưởng số tiền mình 
cho mượn và tắm lòng tốt của những 
người khác sẽ mát”. Tôi thấy Thầy nói 
với giọng trầm trầm và buồn buồn nên 
tôi vội an ủi: “Chắc Anh Yadaw Kuma 
đang gặp khó khăn nên chưa trả được 
thôi”, tôi nói với thầy vẫn còn hi vọng. 
Nhưng Thầy nói tiếp: “Mình vì thương 
người mà bị nạn". 

Sau đó khoảng một tuần lễ, nhân có 
lễ hội lớn tại Bồ Đề Đạo Tràng nhiều 
người đến dự trong đó có những nhân 
vật nồi tiếng của tiểu bang Bihar và địa 
phương, có lẽ Thầy Cả cũng nhân cơ 
hội này chính thức đòi tiền lại cho dễ 
hơn chăng? Đúng như tôi đã nghĩ, khi 
lễ gần xong mọi người ra về khá nhiều, 
chỉ còn vài nhân vật thân với Thầy Cả 
cùng ngồi với tôi uống trà, bất chợt 


Huuền Diệu 
thầy thấy hai vợ chồng Yadaw Kuma 
đi qua, thầy cũng mời lại ngồi uống trà. 
Yadaw Kuma cùng ngồi vào bàn uống 
trà và anh ta mở miệng khen năm nay 
lễ hội tổ chức rất lớn và rất vui, lại có 
những nhân vật cấp cao đến dự. Anh 
cũng tán thưởng khen các nhân vật 
VIP cùng ngồi uống trà ăn bánh. Mọi 
người cùng ngồi uống trà trò chuyện 
thì Thầy Cả bắt chợt nói với Yadaw 
Kuma nên trả lại phần nào số tiền cho 
chùa, để có mà sửa chữa một số nơi 
đang xuống cấp và hư nát. Khi thầy hỏi 
Yadaw Kuma một cách nhẹ nhàng và 
khiêm tốn thì anh liền hứ một cái thật 
lớn làm mọi người giựt mình để ý ngay, 
Yadaw Kuma lại hứ lên một cái nữa 
rồi nói một cách rất tự nhiên: “Con đã 
trả tiền cho Thầy hết rồi mà sao thầy 
còn đòi nữa? Có thể mấy hôm trước 


đến, 


Một cảnh bình tỉnh nơi đất Phật 


Thầy bị bệnh nên trí nhớ bị tổn thương 
chăng? Con đã trả tiền thầy ngay tại 
chỗ thầy đang ngồi đó”. Tôi thấy Thầy 
Cả có vẻ ngạc nhiên sửng sốt trước 
những lời tự nhiên của Yadaw Kuma, 
nhưng thầy vẫn bình tĩnh nói: “Vậy sao, 
vậy sao!” rồi Thầy tiếp: “Nếu anh đã trả 
tiền cho chùa rồi thì anh hãy đứng dậy 
đưa tay lên trời nói đi nói lại ba lần: tôi 
đã trả tiền chùa rồi.” Thầy vừa nói xong 


êh, 


Huuền Diệu 
Yadaw Kuma đứng dậy làm ngay. “Con 
đã trả tiền cho Thầy đầy đủ rồi!” Anh 
nói đi nói lại năm lần chứ không phải 
ba lần như Thầy Cả yêu cầu. 

Tôi ngồi đó đếm rất kỹ bằng tiếng 
Hindi. Ai cũng phì cười vì giọng tiếng 
Hindi của tôi mang chưa đủ mùi cà 
ri nị, người nghe biết ngay là không 
phải dân Ấn Độ chính gốc. Tôi đếm rất 
nghiêm túc, tôi thấy anh Yadaw Kuma 
một tay đưa lên trời một tay đưa sau 
lưng mà nói. Nói xong anh ngồi xuống 
rót trà uống một cách tự nhiên, cách tự 
nhiên ấy làm mọi người rất tin tưởng 
vào lời hứa của anh ta mà chỉ riêng có 
Thầy Cả và tôi biết sự thật mà thôi. 

Sau đó Yadaw Kuma và mọi người 
đều ra về hết chỉ còn hai chúng tôi ngồi 
lại uống trà trong bóng đêm với ngọn 


Hhi mặt †rời Lên 

lửa bập bùng. Thầy Cả và tôi ngồi yên 
lặng một khoảng hơi lâu, cả hai chúng 
tôi không ai nói gì hết, màn đêm từ từ 
buông xuống, sương cũng bắt đầu dày 
đặc. Tôi thì nghĩ ngợi lung tung và tận 
sâu trong tâm hồn tôi thấy rất buồn cho 
nhân thế! Tôi nghĩ một người có đầy 
đủ đức độ như Thầy Cả vậy mà họ 
vẫn nhẫn tâm đi lừa gạt Thầy, thật bất 
nhân và vô lương tâm! Thầy Cả cho 
Yadaw Kuma mượn tiền là để giúp anh 
ta những lúc khó khăn chứ có ăn tiền 
lời đồng nào đâu, sao Yadaw Kuma có 
thể làm phiền một vị chân tu như vậy? 

Thầy Cả vẫn trầm ngâm không nói, 
Thầy suy nghĩ về lời nói của Yadaw 
Kuma đã hứa: “con đã trả tiền cho thầy 
rồi”! Ánh lửa bập bùng thỉnh thoảng lại 
nhỏ rồi to, tôi thấy nét mặt của thầy 
buồn buồn, tôi cũng buồn theo, sự 


Huuền Diệu 


lặng thinh vẫn tiếp diễn ánh lửa khi 
mờ khi tỏ tạo thêm vẻ thê lương của 
cuộc đời nhiều đen bạc, của sự vô ơn 
bạc nghĩa... 

Đêm về khuya, trời càng lạnh, ngọn 
lửa cháy đỏ từ hồi chiều tới giờ cũng gần 
tàn, tôi muốn kết thúc buổi gặp gỡ đầy 
kỷ niệm và nhiều ấn tượng buồn này 
và cũng muốn làm vơi bớt nỗi buồn của 
người bạn thân: “Thôi chúng ta không 
nên buồn vì chuyện Yadaw Kuma lừa 
gạt lấy tiền của chùa. Nếu kiếp trước 
mình gạt Yadaw Kumar, bây giờ anh ta 
gạt lại mình là huề. Còn không Yadaw 
Kumar sẽ trả quả báo rất sớm”. Thầy 
thốt lời rất nhanh: “Tôi đồng ý quan 
điểm đó!” Thế là tôi chia tay Thầy để về 
còn tụng kinh niệm Phật, vì sáng mai 
còn làm nhiều việc khác. 

Mấy ngày sau, khi gặp lại Thầy, 
Thầy vẫn nhắc lại việc Yadaw Kuma 


Hhi mặt †rời Lên 


gạt tiền chùa mà còn dám thề thốt một 
cách tỉnh bơ. Thầy nói nhưng vẻ mặt 
thật buồn và rất thất vọng cho nhân 
thế! Tôi biết thầy đang buồn nên vội 
khuyên: thầy nên quên chuyện đó đi 
để tâm hồn thoải mái mà lo những việc 
khác ý nghĩa hơn, thầy cứ yên tâm sự 
thật trước sau rồi cũng tỏ bày, Yadaw 
Kuma thế nào cũng trả quả báo thật 
sớm, vì đây là chỗ linh địa, tôi đã chứng 
kiến nhiều việc hiển linh nơi Thánh Địa! 
Thầy nghe tôi nói vậy, thế là Thầy cười 
vui vẻ, hứa với tôi không nhắc đến việc 
của Yadaw Kuma nữa. 

Khoảng một tuần sau trời mờ mờ 
chưa sáng, ngoài sân sương mù còn 
dày đặc, thế mà Thầy đến gõ cửa 
phòng tôi mời qua uống trà. Tôi hơi 
ngạc nhiên vì tôi với Thầy thường hay 
ngồi uống trà khi hoàng hôn gần xuống, 


Huuền Diệu 

sao hôm nay lại được mời uống trà 
trong buổi sáng tinh sương. Tôi nói để 
tôi lạy Phật xong sẽ qua, tôi sang đến 
nơi thì đã thấy Thầy có mặt tự bao giờ. 

Thầy vui vẻ mời tôi ngồi xuống và 
nói hôm nay tôi có trà rất ngon mới từ 
Miễn Điện gửi sang nên mời Thầy qua 
thưởng thức. Tôi uống được khoảng 
hai tách thì Thầy hỏi tôi có biết tin tức 
gì mới không. Thầy hỏi với vẻ mặt 
nghiêm trang đặc biệt. Tôi hỏi lại Thầy 
có chuyện gì lạ phải không. Thầy bảo 
những lời tôi nói hôm trước linh thiêng 
lắm. Tôi hỏi lại có chuyện gì mà linh 
thiêng? Thầy từ từ kể lại trong sự xúc 
động: tối qua anh Babulan, người làm 
công cho chùa Miến Điện đến báo tin 
vợ Yadaw Kuma không biết sao mà 
đau dữ dội, Yadaw Kuma phải gọi xe 
cứu thương chở vợ đi gấp để cấp cứu, 


Hhi mặt †rời Lên 


khi vợ đến bệnh viện tạm ổn, Yadaw 
Kuma cho xe quay về nhà để lấy đồ 
ấm và một số đồ dùng cho vợ vì mùa 
đông ở xứ Ấn Độ khá lạnh, khi về đến 
nhà thì tự nhiên hai con bò và một con 
trâu trong đàn gia súc lăn ra chết cách 
đó chỉ vài chục phút. Yadaw Kuma hốt 
hoảng khóc lóc thảm thiết, làng xóm 
xung quanh chạy tới xem, trong đó 
có Babulan. Nhờ vậy mới có tin tức 
báo cho thầy biết, tuy rất đau đớn khổ 
sở nhưng Yadaw Kuma vẫn cố giữ 
bình tĩnh để lấy đồ cho vợ là chị Devi 
Kumari đang nằm trong phòng hấp hối. 
Nhưng hỡi ôi! Anh vừa đem đồ ấm tới 
nhà thương thì bác sĩ báo tin vợ anh 
đã chết trước khi anh đến chỉ có năm 
phút. Theo nhiều người kể lại thì anh 
lăn ra đất tại bệnh viện mà khóc la thê 
thảm. Anh ôm xác vợ đưa về nhà mai 


Huuền Diệu 
táng vì theo truyền thống Ấn Độ không 
được để lâu. Anh cùng gia đình làng 
xóm đưa vợ anh ởi thiêu thì không bao 
lâu sau đó hai con trâu khác và bốn 
con cừu trong số 10 con cũng lần lượt 
chết đi, do căn bệnh gì tới nay không 
ai biết được. Nghe tin anh vừa đưa vợ 
đi vừa khóc lóc thảm thương như đứa 
con nít tám tuổi, chứng kiến cảnh ấy ai 
ai cũng xót thương cho Yadaw Kuma. 
Khi xác chị vợ thiêu xong, tro được rải 
xuống dòng sông Phănggu gần Gaya. 
Khi anh vừa về nhà thì sáu con cừu còn 
lại của anh cũng vừa mới chết khoảng 
một giờ trước. Dân chúng trong vùng 
đều bị chắn động, cứ nghĩ bệnh dịch 
đang bùng phát nên nhiều gia đình 
xóm Yadaw Kuma đã vội dọn đồ chạy 
đi nơi khác sinh sống. Nhưng sự thật 


Hhi mặt trời Lên 
không phải bệnh dịch, mà sự việc chỉ 
xảy ra trong gia đình của Yadaw Kuma. 
Sau đó ba ngày, con của anh Yadaw 
Kuma lấy xe của bố chạy ra đường, 
không biết thế nào mà xe chở đá chạy 
ngược chiều cán con anh văng từng 
mảnh, nhưng chiếc xe yêu quý của 
Yadaw Kuma thì còn nguyên vẹn. Khi 
xe được đem về làng mọi người bàn 
tán đủ thứ, không ai giải thích được tại 
sao có chuyện lạ như vậy. Người thì 
tan xác, xe lại không bị gì! Nghe mọi 
người kể lại cái chết kinh hoàng của 
con anh, anh không tin nhưng khi cảnh 
sát đến tận nhà báo tin thì anh mới bật 
ngửa. Lại một trận khóc xảy ra, nhưng 
lần này nước mắt không còn đề chảy vì 
tất cả đã khóc hết nước mắt cho người 


vợ thân yêu và đàn gia súc của anh. 


Huuền Diệu 


Sau khi được cảnh sát báo tin anh 
cùng lên xe ởi tới hiện trường thì anh 
mới tá hỏa như người mất hồn khi nhìn 
thấy đầu và tay của con, còn lại các 
phần khác thì văng tứ tung. Cái đầu 
máu mủ dính với bụi bặm nhìn rất thảm 
thương. Anh ôm đầu con vừa hôn vừa 
khóc thảm thiết. Còn anh tài xế chở đá 
khi gây tai nạn thấy cảnh khủng khiếp 
như vậy cũng hốt hoảng bỏ chạy, 
nhưng bị dân chúng bắt được giao cho 
cảnh sát. Yadaw Kuma ôm đầu con 
gào khóc như người điên loạn. Cảnh 
sát và mọi người khuyên anh nên bình 
tĩnh để còn đi lượm thịt xương của con 
anh, sợ để lâu sẽ bị hôi thúi quạ và kền 
kền tới giành ăn là sẽ gây khó khăn 
cho dân làng! 

Gần một tiếng đồng hồ anh mới 
chịu nghe lời cảnh sát và mọi người 


5h, 


ˆ.« cá 


.W/ 
2225 
-=- Z- 


kổ 

củi 

, xÁ} © 
...Ÿ 


ị ti sỹ 
Ma "§ 


£ 


Sen trong vườn chùa 


khuyên. Sau đó anh cùng dân làng ởi 
tìm những mảnh thịt con anh bị xe cán 
văng tứ phía, dân làng cũng tiếp tay 
với anh nhưng khi họ tìm thấy thịt hay 
xương của con anh họ la lên để anh 
tới nhặt, vì họ sợ xui xẻo nên không ai 
dám nhặt giùm, đó là tục lệ của vùng 
này. Nhờ vào mùa đông thời tiết lạnh 


“đa, 


Minh Tao 


Huuền Diệu 

nên việc tìm kiếm cũng khá dễ. Mắt gần 
bốn giờ đồng hồ, nhưng mọi người tìm 
hoài vẫn không thấy cánh tay trái và 
cái chân phải đâu cả. Có người bảo 
có lẽ khi con anh bị xe cán thân thể 
văng tứ tung nên những con chó trong 
làng thấy và tha đi đâu nên không sao 
tìm được. 

Yadaw Kuma bỏ thịt xương con vào 
cái thùng làm bằng tre, mướn xe định 
chở về sông Niranjara hỏa táng, nhưng 
anh lại quyết định đem xác con ra dòng 
sông Phanggu, nơi mà cách đây mấy 
ngày đã thiêu xác người vợ thân yêu 
của anh. Sau khi thiêu xong tro được 
các vị thầy tu rải xuống sông. Vị thầy 
tu Ấn Độ giáo bảo anh, anh đã làm gì 
ác lắm phải không, nên khi quăng tro 
con anh xuống dòng sông trong, tro có 
rất nhiều hình mặt kỳ dị hiện ra than 


Hhi mặt †rời Lên 


khóc! Vị thầy tu Án Độ khuyên anh từ 
đây về sau nên làm việc lành lánh xa 
việc ác để cuộc sống sau này an vui 
hơn. Anh trả lời “Jiha Jiha” bằng tiếng 
Ấn Độ, có nghĩa là vâng vâng, và xá vị 
thầy người Ấn Độ kia lia lịa. 

Khi về đến nhà thì anh đã kiệt sức 
vì vợ chết, con chết, đàn trâu bò cũng 
chết anh chẳng còn gì nữa ngoài thằng 
con út mới 12 tuổi và căn nhà nhỏ nằm 
hiu quạnh hoang vắng. Từ đó anh trở 
nên như người điên dại không cần gì 
nữa, cũng chẳng thèm ăn uống đầy đủ 
như thời còn vợ. Thế là anh cứ mua 
đồ ăn ngoài đường, ngoài phố cùng 
với đứa con út ăn cho qua ngày đoạn 
tháng. Ăn hoài cũng chán, thằng con 
út năn nỉ anh nấu cơm ở nhà ăn, anh 
trả lời ba không biết nấu, nếu con biết 
nấu, nấu cho ba ăn với. Dù không biết 


Huuền Diệu 
nấu nhưng khi nghe ba nói như vậy 
nó cũng xuống bếp thế là hai cha con 
lần đầu tiên được ăn cơm nhà từ khi 
vợ anh chết. Nấu được một thời gian 
không biết vì sao khi hai cha con cùng 
ngồi ăn cơm tự nhiên lại nằm lăn ra 
ngủ ngay bàn ăn ngon lành. Rồi làng 
xóm phát hiện nhà anh bị cháy từ căn 
bếp, mọi người hốt hoảng vì sợ lan 
qua các nhà khác, khi họ kéo đến nhà 
anh thì thấy hai cha con vẫn ngủ ngon 
lành trong căn nhà đang cháy. Lửa bắt 
đầu lan sang căn phòng chính thì hai 
cha con bất chợt tỉnh dậy vội vã chạy 
ra ngoài, chỉ một lát sau nơi mà anh đã 
từng sống bên những người thân nay 
chỉ còn là đống tro tàn. Hai cha con 
ôm nhau mà khóc bên bờ ruộng thảm 
thiết. Không lây được gì cả, vật mà duy 


Hhi mặt †rời Lên 
nhất còn lại là cái quần đùi đang mặc 
trên người. 

Thật là vô thường! Thật là đau khổ 
cùng tận! Lừa gạt gom góp của người 
khác để làm của riêng cho mình, muốn 
mình và gia đình mình hưởng thụ mà 
không nghĩ đến luật quả báo trả vay. 
Kết cuộc phải lãnh một cái giá quá đắt 
cho chính hành động của mình. Trời 
cao có mắt, quả báo nhãn tiền. Chuyện 
này xảy ra gần chùa Miến Điện Bồ Đề 
Đạo Tràng. Còn nhiều chuyện nhân 
quả khác xảy ra nơi Đất Phật mà chúng 
tôi đã tận mắt thấy tai nghe, nếu có dịp 
tôi mong mỏi sẽ được thuận duyên 
kể tiếp. 


⁄.. “XIN TIÊNH 
Phút giây thư thái của Người coi Hạc 


⁄2XÁ//⁄4Á///1/// 2Á 


kKˆ nghiệm bản thân của tôi là ở 
đời muốn làm chuyện phước đức 
quả thật rất khó khăn, mà làm việc tội 
lỗi thì dễ hơn nhiều. Riêng tôi, chỉ mới 
có mơ ước được làm vài việc thiện thôi 
mà đã gặp phải bao nhiêu là thử thách! 

Đầu tiên tôi đứng ra hình thành Ban 
vận động thành lập ngôi chùa Việt Nam 
mà tôi là Tổng thư ký. Cùng với một số 
bạn bè thân hữu, tôi bỏ ra bao nhiêu 
công sức mới vận động được vị thống 


— 


Quan Âm Nhất Trụ Tự, Lâm Tì Ni 


đốc bang Bihar là Bhandare đồng ý bán 
cho hai mẫu đất với giá tượng trưng 
một đồng rupi vào năm 1974. Lúc bầy 
giờ chúng tôi là những người vô danh 
tiểu tốt nên phải kiên trì lắm mới đạt 
được thành công này. Tuy nhiên người 
chủ tịch của Ban vận động là thầy 
Thiện Thanh đang làm luận án tiến sĩ 


“đế, 


Minh Tao 


Hhi mặt Trời Lên 


Phật Học tại Nava Nalanda Mahaviha, 
lúc đó viện này còn trực thuộc đại học 
Magadh bang Bihar, lại cất giữ giấy 
cấp đất mà không có động thái nào 
xúc tiến thêm. Theo điều kiện ghi trong 
quyết định giao đất, trong vòng 24 
tháng người được cấp phải sử dụng 
miếng đất này, quá thời hạn đó chính 
quyền sẽ lấy lại để cấp cho người khác. 
Thế là sau hai năm án binh bất động, 
miếng đất đương nhiên bị chính quyền 
địa phương thu hồi. Đây là một điều vô 
cùng đáng tiếc và tôi phải mắt đến hơn 
mười năm trường lao tâm khổ trí mới 
mua được khu đất khác để xây chùa. 
Từ sự việc này tôi rút ra kinh nghiệm 
hễ mình có khả năng làm một việc gì, 
tốt hơn hết là cứ âm thầm mà làm, 
nếu được thì khi nào làm xong rồi mới 
nên nói. 


“âh, 


Huuền Diệu 

Song song việc thao thức có được 
ngôi chùa Việt Nam đầu tiên nơi đất 
Phật, tôi vẫn tiếp tục hoàn tất chương 
trình đại học. Khi vừa tốt nghiệp tôi 
được bổ nhiệm làm trợ lý cho người 
thầy của mình tại đại học Nantes là 
giáo sư Yves Durant, nhà quý tộc sinh 
trưởng trong một dòng họ lâu đời của 
nước Pháp. Thời kỳ này có một việc 
xảy ra mà hệ quả tác động nhiều đến 
công việc cũng như cuộc sống của tôi 
Sau này. 

Lần đó giáo sư Durant nhờ tôi đến 
trông nhà, giúp việc trong thời gian vợ 
chồng ông đi nghỉ hè. Một ông Tây nhà 
giàu đã rắc rối huống chỉ thầy tôi thuộc 
dòng dõi vua chúa, cuộc sống lại càng 
phức tạp và kiểu cách hơn nhiều. Vì 
vậy trước khi giao nhà ông bà cần thận 


Hhi mặt Trời Lên 


dặn dò tôi đủ điều, trong đó việc quan 
trọng nhất là để mắt đến đàn chó cưng. 

Tôi được sắp xếp ở trong một căn 
phòng riêng đầy đủ tiện nghi. Hằng 
ngày tôi trông coi mọi việc trong tòa 
nhà một cách chu đáo, siêng năng tưới 
vườn hoa, chiều chiều lại dẫn đàn chó 
đi dạo. 

Một hôm nhân lúc rảnh rỗi tôi đi thơ 
thần trong sân, khi đến chỗ nhà đề xe 
ở kế bên chuồng ngựa, thấy nơi này 
không được sạch sẽ nên tôi nảy ý nghĩ 
dọn dẹp và bỏ ra mấy ngày để quét 
dọn lau chùi. Tôi mang đôi bốt cao cổ 
và gắn vòi xịt nước bằng máy để tây 
uề những chỗ rơi rớt phân ngựa. Bỗng 
nhiên tôi nhìn thấy trong góc nhà xe có 
một vật gì lóe sáng. Tôi nhặt lên, đem 
rửa sạch thấy đó là một chiếc nhẫn có 
gắn viên đá lóng lánh rất đẹp. 


Huuền Diệu 


Lần đầu tiên trong đời cầm trên tay 
một viên đá óng ánh, tôi chẳng phân 
biệt được đây là loại đá gì. Ngày hôm 
đó tôi đi ngay xuống vùng Deauville. 
Nơi đây có các sòng bạc và trường đua 
ngựa danh tiếng, thu hút nhiều khách 
du lịch giàu tiền lắm bạc, đặc biệt là 
các triệu phú người Ả Rập. Tôi đến 
khu vực chợ trời của dân chuyên mua 
bán nữ trang và đưa chiếc nhẫn ra nhờ 
định giá. Chủ cửa hàng đo đạc, săm 
soi một hồi rồi cho biết đó là viên kim 
cương loại tốt nhất và đưa ra một cái 
giá cao ngất, tương đương với 50.000 
đô la Mỹ, khiến tôi hoàn toàn sững sờ! 

Tôi hoang mang lấy lại viên đá bỏ 
túi rồi vội vã quay đi. Việc đầu tiên là tôi 
đi mua ngay mấy cây kim tây, bỏ viên 
kim cương vào túi trong rồi cần thận 
gài chặt lại. Chưa an tâm, lâu lâu tôi 


Hhi mặt †rời Lên 
lại đưa tay sờ túi xem viên kim cương 
còn nằm yên ở đó hay không. Rõ ràng, 
lợi đâu chưa thấy mà tự nhiên lại rước 
mối lo vào người!! 

Đầu óc tôi rối bời, nghĩ ngợi tính 
toán lung tung, rồi nghĩ rằng có lẽ mình 
nghèo quá nhưng có lòng từ bi, nhiều 
tánh tốt, nhờ ơn đức cha mẹ, thầy tổ... 
nên Phật Trời thương mà ban lộc. Số 
tiền bán viên kim cương là cả một gia 
tài lúc bấy giờ, đủ để mua một căn 
nhà ba bốn phòng ngủ tại kinh đô ánh 
sáng. Về đến nhà lòng tôi cảm thấy 
lâng lâng, tự nhủ có lẽ nhờ mình theo 
học một bậc chân sư nên bây giờ được 
hưởng phước. Nhưng lúc đó những 
lời Thầy dạy bỗng văng vẳng bên tai 
làm tắt niềm hứng khởi. Rồi tôi lại tự 
bào chữa, rõ ràng mình không ăn cắp 


Huuền Diệu 


mà chẳng qua nhờ có ý tốt, tự nguyện 
lau dọn nhà cửa nên mới tình cờ nhặt 
được của rơi. 

Suốt một tháng sau đó tôi cứ bị dằn 
vặt bởi ý nghĩ không biết nên trả hay 
giữ? Nghĩ đến việc trả thấy cũng tiếc vì 
trong đời dễ gì có được một số tiền lớn 
như thế. Còn đang phân vân lưỡng lự, 
tôi tiếp tục đi đến cửa hiệu kim hoàn tại 
quảng trường Place Vendôme, Paris 
nồi tiếng thanh lịch, nơi những tay triệu 
phú và các ông vua dầu hỏa thường 
lui tới tìm mua nữ trang cho các mệnh 
phụ phu nhân. Nơi này xác nhận đây 
là viên kim cương đắt giá và nhìn tôi 
với vẻ nghỉ ngờ khiến tôi phải vội vã bỏ 
đi ngay. 

Tôi bèn hỏi ý kiến vài người bạn 
thân thiết, ai cũng bàn cứ giữ khiến 
tôi yên tâm nghĩ rằng việc mình làm 


Khổ Hạnh Lâm và Tháp Tri Ân 

nhìn tử Việt Nam Phật Quốc Tự 
không có gì sai quấy. Bạn bè đồn đại 
với nhau rồi tò mò kéo tới yêu cầu tôi 
cho xem viên kim cương khiến tôi bắt 
đầu hốt hoảng, e ngại viên ngọc quý 
này không khéo lại hại đến thân. Vì 
vậy tôi không lưu lại lâu đài nữa mà ra 
mướn khách sạn bên ngoài để đừng ai 


biết chỗ ở của mình. 


“ 


»> 


Minh Tao 


Huuền Diệu 


Khoảng một tuần lễ sau vợ chồng 
vị giáo sư trở về. Nghe nói tôi đang ở 
tại khách sạn, ông Thầy cười nói đùa 
dạo này tôi tiền bạc rủng rỉnh lắm hay 
sao mà lại ra ở bên ngoài cho thêm tốn 
kém, mà sự sang trọng, tiện nghi của 
khách sạn lại chẳng thể hơn tòa lâu đài 
của ông bà. 

Hôm đó, tôi chờ cho ông bà ăn uống 
xong rồi mới lấy chiếc hộp bên trong 
có chiếc nhẫn kim cương đặt lên bàn. 
Bà vợ ngạc nhiên mở hộp, thoạt nhìn 
thấy chiếc nhẫn, bà tỏ vẻ rất sửng sốt 
rồi sau đó ôm chằm lấy tôi khóc nức 
nở. Thì ra đây là chiếc nhẫn gia bảo 
từ thời các vua Louis truyền lại trong 
dòng họ và cũng chính là chiếc nhẫn 
mà ông giáo sư đã trao cho vợ trong 
ngày cưới. Thế rồi sau đó chiếc nhẫn 
đột nhiên biến mắt hồi nào không biết. 


Hhi mặt trời Lên 

Gia đình ông hầu như xáo tung cả ngôi 
nhà nhưng vẫn không tìm ra. Cả hai 
ông bà đều vô cùng buôn rầu, không 
chỉ vì giá trị vật chất của chiếc nhẫn 
mà quan trọng hơn đây là một kỷ niệm 
của dòng họ và là vật gia bảo truyền 
qua nhiều đời. Không ngờ chẳng 
biết vì lý do gì mà chiếc nhẫn lại nằm 
bên đống phân ngựa một cách bí ẩn 
như thế. 

Kể từ ngày đó, mối quan hệ giữa 
thầy trò tôi thay đổi một cách đáng kê. 
Ông bà giáo sư coi tôi như một thành 
viên trong gia đình, thậm chí ông còn 
quyết định ghi tên tôi thừa hưởng một 
phần gia tài ngang bằng với ba người 
con của ông bà trong di chúc. 

Các con của giáo sư xưa nay vẫn tỏ 
ra quý mến tôi, nhưng kể từ lúc ấy thì 


Huuền Diệu 


nảy sinh vấn đề và thái độ của họ bắt 
đầu thay đổi. Tôi nhìn thấy rất rõ điều 
này nên cương quyết từ chối nhưng 
giáo sư không đổi ý. Thế là tôi bèn mời 
các con của ông cùng đến văn phòng 
luật sư, tôi ký giấy khước từ tất cả 
quyền lợi của mình được hưởng trong 
di chúc và nhường lại cho họ toàn 
quyền sử dụng. Các con của ông bà tỏ 
vẻ rất ngạc nhiên. Tôi giải thích với họ 
rằng chẳng qua ông bà giáo sư có lòng 
quý mến nên làm như vậy, nhưng riêng 
tôi không bao giờ muốn nhận khoản tài 
sản ấy. 

Thời gian sau cả hai ông bà giáo 
sư đều tình nguyện nhờ tôi hướng dẫn 
học Phật pháp. Vậy là về kiến thức đời 
thường tôi là học trò của ông nhưng 
về mặt tâm linh ông lại là học trò của 
tôi. Thế rồi trong nhiều năm tiếp theo, 


Hhi mặt †rời Lên 


giáo sư Durant chính là người hỗ trợ 
tích cực nhất trong việc xây dựng Việt 
Nam Phật Quốc Tự, Vietnam Buddha 
Bhumi Vihara, ngôi chùa Việt Nam đầu 
tiên nơi xứ Ấn Độ. 

Trong công việc thì tất cả những 
vị trí, việc làm của tôi đều nhờ có sự 
can thiệp nhiệt tình của Thầy mà được 
thuận buồm xuôi gió. 

Ngoài những sự giúp đỡ lớn lao ấy, 
Thầy lại còn nài nỉ cho chùa mượn tiền 
nhiều lần, nhưng tôi luôn từ chối vì sợ 
chẳng may có điều gì rủi ro xảy đến 
cho mình thì lại không trả được nợ. 
Sau đó vì ông bà làm mặt giận nên có 
lần tôi đành phải hỏi mượn cho họ vui 
lòng rồi đem về cất kỹ. Nửa năm sau 
tôi mang toàn bộ số tiền đem trả lại. 
Không ngờ trước khi đưa tiền giáo sư 
đã cần thận ghi lại dãy số trên mỗi tờ 


Huuền Diệu 
giấy bạc thành ra tôi giấu đầu lòi đuôi 
và ông bà khám phá ra rằng tôi mượn 
tiền chỉ để họ vui lòng. 

Thầy Durant quan tâm công việc 
của chùa Việt Nam chẳng khác gì 
việc của bản thân. Không chỉ giúp cho 
Việt Nam Phật Quốc Tự ở Ấn Độ, ông 
còn nhiều lần can thiệp với nhà vua 
Birendra và các vị chức sắc cao cấp 
trong chính phủ Nepal đề hỗ trợ cho tôi 
trong việc xây dựng chùa Việt Nam tại 
Lumbini, mà ngôi Việt Nam Phật Quốc 
Tự Lumbini này là ngôi chùa quốc tế 
đầu tiên nơi Phật giáng trần ở Nepal. 
Sau sự hiện diện của Việt Nam Phật 
Quốc Tự đã thu hút được nhiều nước 
tới cất chùa. 

Một kỷ niệm vui là có lần ông điện 
thoại cho vị đại sứ Pháp ở Nepal yêu 
cầu giúp đỡ tôi và ân cần giới thiệu 


Hhi mặt trời Lên 
tôi là thầy của ông. Thế là Tòa đại sứ 
Pháp tại Nepal chuẩn bị tiếp đón long 
trọng người thầy của vị đại giáo sư quý 
tộc Durant mà họ tưởng tượng phải là 
một nhân vật đường bệ. 

Hôm đó, tôi từ ngôi chùa đang xây 
dựng đi thẳng tới Tòa đại sứ Pháp với 
bộ đồ làm việc đầy bụi bặm, quả thật 
trông không được tươm tất cho lắm. 
Đến nơi đã thấy viên bí thư thứ nhất 
của vị đại sứ túc trực chờ đón ngoài 
phòng tiếp tân của đại sứ quán Pháp. 
Nhưng ông này không thèm để mắt 
đến anh chàng gầy gò, ốm yếu và rất 
tầm thường như tôi, vì tưởng rằng tôi 
là một trong số những người đến đây 
chầu chực xin visa vào nước Pháp. 

Lúc ấy đã quá giờ hẹn nên viên bí 
thư có vẻ bồn chồn đi tới đi lui, tôi bèn 


Cảnh yên bình trên Hy Mã Lạp Sơn 


tiền đến trước mặt ông và xưng danh. 
Việc này gây ra cho ông ta một sự bối 
rối mà ông cố gắng kiềm chế không để 
lộ ra vì lịch sự và xin lỗi tôi rối rít. 

Đến khi ông vào bên trong báo với 
viên đại sứ rồi trở ra mời tôi vào thì lại 


thêm một tình huống buôn cười khác. 


đến, 


Hhi mặt †rời Lên 
Đó là vị đại sứ khi thoáng nhìn thấy tôi 
đã quay qua hỏi cấp dưới của mình: 

- Anh có lầm không? Tôi đang chờ 
tiếp vị giáo sư của ngài Durant kia mà? 

Ông ta tưởng rằng tôi không biết 
tiếng Pháp nên không cần hạ giọng 
khi nói câu này. Phần tôi không lấy 
làm ngạc nhiên vì đây là cảnh tôi cũng 
rất thích thấy sự thật của cuộc đời 
để thưởng thức, chẳng qua là do tôi 
Ít chú trọng trau chuốt vẻ ngoài cho 
phù hợp với một vài chức danh mình 
đang mang. 

Trở lại mối quan hệ giữa giáo sư 
Durant và tôi, qua sự việc này tôi rút 
ra một kinh nghiệm quý báu. Rõ ràng 
nếu trước đây, tôi giữ lại chiếc nhẫn 
kim cương để đổi lấy một căn nhà, thì 
chưa chắc nó còn tồn tại được đến 


“5À, 


Huuền Diệu 
ngày nay. Trong khi đó, có thể nói toàn 
bộ các khoản tiền giáo sư đã giúp cho 
cả hai ngôi chùa Việt Nam sau này tính 
ra gấp máy lần trị giá chiếc nhẫn kim 
cương trước đây. 

Tóm lại, nhờ luôn tâm niệm làm 
theo lời dạy của vị ân sư mà trong 
đời tôi đã thu lượm được nhiều kết 
quả vô cùng tốt đẹp. Tôi thường gọi 
đó là phép mầu mà mọi người đều 
có thể có được. 


S?y đi ¿A/h: 
4⁄1 tà (7w Ác 


huyện này kể lúc 17h30 từ chị 
đa Bình, kể tại Việt Nam Phật 
Quốc Tự ngày 11/11/2010 lúc cùng 
phái đoàn uống trà ngắm mặt trời lặn. 
Chùa Bái Đính là một trong quần 
thể chùa cũ và mới rất đẹp ở Ninh Bình 
do công ty Xuân Trường tái kiến thiết 
rất đẹp, nhờ vậy mà cảnh hùng vĩ núi 
non này được phát hiện và bảo vệ, nên 
chim chóc nhiều loại đã về đây trú ngụ, 


Hồng Hạc trong vườn Việt Nam Phật Quốc Tự 


đặc biệt là loài chim quý hiếm là Hồng 
Hoàng mà nhiều người thường gọi là 
Linh Điều. Loài chim này chỉ đến những 
chỗ nào linh thiêng, yên tĩnh mà ở. 
Việt Nam nhiều đời nay các cụ thường 
gọi loài chim này là các vị hay là các 
ông, các cụ đề tỏ sự cung kính đối với 
Linh Điều. 

Theo như nhiều người kể lại, loài 
chim này mỗi lúc đến một nhiều và chỉ 


Minh TaØ"% 


Hhi mặt †rời Lên 
xuất hiện khi có vị nào đức độ ghé thăm 
còn không thì ẩn mặt. Việc xuất hiện 
nhiều loài chim đặc biệt này đã thu hút 
rất nhiều người yêu quý thiên nhiên, 
bảo tồn động vật quý hiếm, bên cạnh 
đó cũng đồng thời xuất hiện những 
con người thích săn bắn, thích sát hại 
chúng sanh. Sự giết hại loài chim đặc 
biệt này không phải vì cần ăn thịt loài 
chim này mà chỉ vì đó là thú giải trí 
của những người này. Họ cho rằng khi 
bắn được loài chim này thì được bạn 
bè khen cho đó là sự thành công của 
cuộc đời. Có rất nhiều người sau khi 
bắn chim chết, họ không đem về mà 
vứt luôn ở trong rừng gây ô nhiễm cho 
môi sinh, phát sinh bệnh tật cho các 
loài khác trong khu rừng và ảnh hưởng 
đến con người khi có việc đi vào rừng. 
Những con người thích săn bắn, sát 


“6Ð, 


Huuàn Diệu 

hại loài linh điều là những người có thế 
lực, uy quyền trong tay không ai dám 
khuyên can. Có người trong gia quyến 
của họ, vì có lòng từ bi đề nghị đừng 
sát hại loài chim này nữa thì bị mắng 
nhiếc, chửi bới, đe dọa đủ điều, kể cả 
cắt đứt liên lạc. 

Tại khu rừng Bái Đính mặc dù đã 
bị chính phủ ngăn cắm săn bắn động 
vật quý hiếm, nhưng vì những vị này 
giàu có lại có thế lực ô dù bao bọc nên 
không ai làm gì được. Có một vị bác sĩ 
nồi tiếng của địa phương cũng hợp tác 
với những con người có chức quyền 
vào rừng săn bắn các loài linh điều 
Hồng Hoàng. Dân chúng trong làng rất 
bất bình nhưng không ai dám lên tiếng 
vì sợ họ trả thù kết oán, chỉ biết than 
phiền trong im lặng. 


Hhi mặt †rời Lên 


Không lâu sau đó bỗng có một tin 
kinh hoàng xảy ra. VỊ bác sĩ tham gia 
đoàn săn bắn kia không biết do nguyên 
cớ gì từ trên lầu cao nhảy xuống đất 
chết một cách thảm thiết. Còn một 
người khác thì tự nhiên lấy súng bắn 
vào đầu tự tử. Hai người khác thì bị xe 
cán chết trên đường đi nhậu thịt rừng. 


Câu chuyện trên hoàn toàn là sự 
thật vì nó xảy ra không lâu, hầu hết 
người dân Ninh Bình đều biết. 


Hồng Hạc trong vườn chùa 


⁄%⁄/ tu đu dào đò“ 


huyện này do anh Nguyên, Phó 
®ei trưởng trường Đại học Tây 
Nguyên kể tại sân thượng Việt Nam 
Phật Quốc Tự - Án Độ, khi đoàn đang 
uống trà vào lúc 16 giờ 30 ngày 12 
tháng 11 năm 2010. 

Vào những năm 1977-1978 Tây 
Nguyên vẫn chưa yên hẳn vì mặt trận 
Fulro vẫn còn đang hoạt động. Sau thời 
kỳ chiến tranh một số lính đi tuần, mỗi 
khi đi ngang qua chùa miếu là các anh 


=—— 


Huuền Diệu 


hay xả đạn bắn bừa vào chùa chiền 
linh thiêng, một phần là do thú vui, một 
phần vì sợ có kẻ núp trong đó. Một số 
sĩ quan chỉ huy có tâm khuyên không 
nên bắn súng vào những nơi linh thiêng 
đó, khi được khuyên thì các chú lính 
trẻ cũng dạ dạ vâng vâng... nhưng khi 
không có các cấp trên đi chung thì họ 
vẫn xả súng bắn vào chùa, miếu, bắn 
rồi cười đùa, rồi cho đó là chỗ thờ Phật 
trời của những kẻ mê tín dị đoan. 

Sau khi mặt trận Fulro ở Tây 
Nguyên hoàn toàn tan rã, các chú 
lính này được trở về đời sống thường 
dân, một số thì được thăng chức, một 
số thì được cử vào các công sở ban 
ngành khác. Khoảng 10 năm sau, anh 
Nguyên nhớ lại những đồng đội, anh 
đến thăm họ. Than ôi, từng người lần 
lượt đã chết trong những tai nạn thảm 


Đỉnh Hy Mã Lạp Sơn 


thiết không sao ngờ đến được, nhắc 
đến rất đau lòng. Ông bà xưa đã dạy 
gây nhân nào thì gặt quả đó, gieo 
gió thì gặp bão. 


Minh Tao 


⁄⁄% d2 (tb/: 0(ới 
4/22 /(Vữn 


âu chuyện này được kể vào lúc 
T đoàn các nước uống trà 
ngắm hoàng hôn tại Việt nam Phật 
Quốc Tự - Ấn Độ vào lúc 16h30 ngày 
12 tháng 11 năm 2010. 

Anh Hùng sinh ra và lớn lên tại Hà 
Nội, anh đã chứng kiến nhiều sự kiện 
lịch sử nơi đất Thăng Long nghìn năm 
này. Sau khi Hà Nội được giải phóng, 
một số người đã hiên ngang đập phá 


ch, 


Huuền Diệu 

chùa chiền, những nơi tôn nghiêm thờ 
phượng, họ còn chiếm luôn đất chùa 
làm của riêng. Rồi năm tháng trôi qua, 
anh Hùng đã quan sát thật kỹ những 
con người một thời đã từng tham gia 
đập phá chùa chiền, tất cả điều bị chết 
trong những tai nạn thật khủng khiếp. 
Tai nạn xảy ra hết sức lạ lùng mà mọi 
người không ngờ là như vậy. 

Như có người đi qua cầu thì bị gãy, 
rồi bị cây nhọn đâm chết giống như cá 
bị đâm để nướng. Cây cầu này hằng 
ngày có hàng trăm người qua lại mà 
chẳng có ai bị chết, chỉ có anh này đi 
qua thì lại xảy ra tai nạn kinh hoàng 
như vậy. 

Còn những người chiếm đất chùa 
đem bán cho kẻ khác kiếm được rất 
nhiều tiền cuộc sống trở nên giàu có 


Hhi mặt Trời Lên 

phong lưu thì một ngày kia như thường 
lệ họ đi tập thể dục, bách bộ trên hè 
phố, không biết vì lý do gì có một chiếc 
xe tải lạc tay lái lao lên trên hè phố cán 
chết hai ông bà đứt cả đầu, nhưng 
thân thể vẫn còn nguyên vẹn không bị 
gì hết. Gia đình này lại phải gánh chịu 
thêm một bi kịch nữa, tang lễ bố mẹ 
chưa xong thì con cái của ông bà này 
vì tranh giành của cải tài sản mà đánh 
nhau dữ dội khi quan tài chưa được an 
táng. Những người dân ở gần nhà thì 
cho rằng họ phải trả quả báo trong đời 
này không cần đến đời sau vì đã gây 
quá nhiều nghiệp xấu, nhất là việc đi 
chiếm đất chùa rồi bán. 


“2⁄2? vv/` 


N ăm 1958, có cậu Hiếu bị tật bẩm 
sinh, mặt đưa ra phía sau lưng, 
đầu lắc lư, tay chân cong quẹo không 
~ ` đi được, bò lết tại chợ Trà Vinh ăn xin. 
` : `. aà Lạ một điều là ngày nào cậu cũng khóc 


la: Bà con ơi, đừng sát sanhil Tôi là con 


Việt Nam Phật Quốc Tự ¬. _. TT. bã 
⁄ Q bò nè...! Người ta giêt tôi, dòng họ tôi 


*Chuyện này do Ni Sư Giác Liên trụ trì chùa Phước 
Hải, Vĩnh Long kể tại giảng đường Việt Nam Phật 
Quốc Tự, Lumbini cho nhiều người nghe vào lúc 
13h20 ngày 6/6/2010. 


“b, 


Huuền Diệu 
chết hết rồi... Tiếng khóc của cậu rống 
lên như bò bị thọc huyết. 

Rất nhiều người biết lai lịch của cậu 
Hiếu. Ông nội của cậu ở Ba-si, Ba-xe 
thuộc tỉnh Trà Vinh chuyên nghề làm 
thịt bò bán ở chợ, giàu có dư ăn. Có 
một ngày ông cột con bò cái định khuya 
làm thịt, mai bán chợ sáng. Ngay đêm 
hôm đó ông mơ màng thấy người đàn 
bà đến khóc nói: xin ông đừng giết tôi, 
để tôi sinh con rồi ông hãy giết. 

Đêm ấy ông thấy hiện tượng ấy ba 
lần, ông nói cùng vợ. Bà khuyên ông 
không nên làm thịt con bò này, nhưng 
ông không nghe. Khuya hôm đó, như 
thường lệ, ông đập đầu con bò. Con 
bò này la lớn hơn những con bò trước, 
nó chống cự, giãy giụa đến đứt dây 
thừng, và đến khi gần chết, đầu nó cứ 
mãi lắc lư. 


đếm, 


Hhi mặt †rời Lên 

Cũng ngay đêm hôm đó, con dâu 
ông sinh đứa cháu nội trai dị tật: sứt 
môi, mắt lộ, đầu quay ra sau lưng. Ông 
lo chạy chữa thuốc thang cho cháu tốn 
hao cả tài sản vẫn không hết. Về phần 
gia đình ông thì cả nhà mang trọng 
bệnh kỳ lạ, sau đó chết hết. Tôi nghiệp 
đứa bé chỉ mới mười tuổi dị tật phải đi 
ăn xin, đầu cứ lắc lư, không quên tự 


xưng mình là Bò. 


c sưư ¿Wn dÊ/Ú 


Z vi đZ ///2/` 


Ô* Bảy là người giàu có ở Trà 
Ôn, Vĩnh Long. Đất của ông cò 
bay thẳng cánh. Ông góa vợ từ lâu, 
thường ra chợ Trà Ôn, kết thân cùng 
ông Tỷ bán tạp hóa. Ông Bảy thích vợ 
ông Tỷ, ông Tỷ biết ý ông Bảy nên bàn 
* Chuyện nhân quả này được Ni Sư Giác Liên trụ 
trì chùa Phước Hải, Vĩnh Long kê tại giảng đường 


Việt Nam Phật Quốc Tự Lumbini vào lúc 19h ngày 
7/9/2010. 


, 


Huuền Diệu 
với vợ: “Ông Bảy đã 80 tuôi rồi, chẳng 
sống bao lâu, nếu em là vợ của ông ấy, 
khi ông ta chết, tất cả tài sàn của ông 
sẽ là của em...” 

Lúc đầu vợ ông Tỷ không thuận, 
nhưng vì chồng thiếu nợ ông Bảy quá 
nhiều, nên bà quyết định tạm xa chồng 
con một thời gian... để thực hiện 
mưu này. 

Ông bà Tỷ đã thỏa thuận xong, sau 
đó lập mưu kế ra tòa ly dị. Tòa xử bà 
Tỷ được chia gia tài là tiệm tạp hóa và 
có trách nhiệm nuôi con. Ông Tỷ thì 
được số tiền lớn và có cuộc đời tự do. 

Như mưu kế đã lập, sau khi ly dị ông 
Tỷ, bà Tỷ được ông Bảy cưới chính 
thức làm vợ. Đám cưới tổ chức rất linh 
đình, đãi tiệc suốt ba ngày ba đêm, lớn 
nhất Trà Ôn. Mời cả chính quyền địa 


Hhi mặt †rời Lên 


phương tham dự. Bà con hàng xóm đi 
xem đám cưới rất đông, vì người đàn 
bà tái giá đặc biệt chỉ 40 tuổi lấy ông 
chồng giàu 80 tuổi. 

Cưới được vợ, Ông Bảy phấn khởi 
hủy luôn số tiền mà ông Tỷ nợ trước 
kia. Bà Tỷ còn nói với ông Bảy là trả 
lại tiệm tạp hóa cho ông Tỷ để ông 
nuôi con, Bà có tự do hạnh phúc với 
ông Bảy. 

Bảy ngày sau, thật không ngờ, bà 
Tỷ trúng gió chết. Mới đám cưới tiếp 
tục đám tang. 

Tang lễ cho bà Tỷ xong, ông Bảy 
bắt đầu kiện ông Tỷ để lấy lại tiệm tạp 
hóa, vì ông Bảy bây giờ là chồng chính 
thức trên danh nghĩa của bà Tỷ. Tòa 
xử ông Bảy thắng kiện. Ông Bảy đến 
đến chợ Trà Ôn lấy lại tiệm tạp hóa, 
đuổi ông Tỷ ra ngoài! 


Huuền Diệu 

Ông Tỷ mưu khá sâu nào ngờ sự 
việc đảo ngược, khí uất trào dâng, mất 
vợ, mất luôn cửa tiệm, cha con lang 
thang khổ sở không có mái nhà che 
thân. Ông loạn tâm thần, lâu lâu lại 
đến đạp cửa tiệm tạp hóa và miệng nói 
nhảm mãi câu chuyện cùng vợ mưu 
tính của mình. Ông Tỷ cười khóc trong 
cơn điên loạn, và xin ăn tại chợ Trà Ôn 
cho đến khi chết. Câu chuyện quả báo 
này, vẫn còn được nhắc đi nhắc lại tại 
địa phương cho đến ngày nay. 


Sẩw: / Zứ /... 


ruyện này do chị Nga kể lại tại sân 
In. Việt Nam Phật Quốc Tự 
vào 17h40 ngày 12/11/2010. Sau khi 
mọi người ngắm xong cảnh hùng vĩ 
của mặt trời lặn nơi đất Phật. 

Chị Nga làm việc trong một bệnh 
viện ở Hà Nội. Chị nhớ rất rõ, bác sĩ T. 
là một chuyên gia rất nồi tiếng về việc 
ghép da mặt từ người này sang người 
khác rất thành công. Để làm được việc 
ghép da, ông phải lấy da của trẻ sơ 


Huuền Diệu 


sinh hay người chết tâm thuốc, dự trữ 
trong phòng lạnh để khi nào có người 
cần thì ông ghép, nhưng phải trả cho 
ông một số tiền hậu hĩnh, nhờ vậy ông 
có rất nhiều tiền và nhiều người biết 
đến không những ở Việt Nam mà nỗi 
tiếng khắp nơi trên thế giới. 

Gia đình ông sống rất hạnh phúc. 
Ông có được một đứa con gái vừa 
đẹp lại thông minh cũng nỗi tiếng ở Hà 
Nội. Lúc cô bé mới 13 tuổi chưa biết 
yêu là gì vậy mà không biết bao nhiêu 
chàng trai lớn nhỏ săn đuổi, tán tỉnh 
và chọc ghẹo. Một hôm trên đường đi 
học về nhà, cô bị một đám thanh thiếu 
niên chặn đường trêu ghẹo. Cô hốt 
hoảng định bỏ chạy thì trong đám có 
một thanh niên tạt vào mặt cô một chai 
axit, cô đau đớn bỏ luôn tập sách ngoài 
đường chạy khắp nơi kêu cứu. Người 


Hhi mặt †rời Lên 
đi đường nghe tiếng kêu cứu vội chạy 
đến nơi xem, nhưng bọn thanh thiếu 
niên kia đã trốn đi đâu hết. Thấy vậy 
bà con dân làng gọi xe đưa cô bé đến 
bệnh viện cấp cứu. Vào phòng cấp cứu 
các y tá, nhân viên làm trong bệnh viện 
mới phát hiện đó là đứa con gái duy 
nhất của vị bác sĩ T. đang nỗi tiếng ở 
Hà Nội, cho nên tất cả nhân viên bác sĩ 
chăm sóc cô bé rất tận tình, sau đó thì 
gọi điện báo tin cho vị bác sĩ đó biết. 
Khi ông đến nơi, thấy con gái mình 
bị phỏng quá nặng ông chết lặng cả 
người, lập tức ông đưa con mình vào 
phòng đặc biệt, đem những tắm da tốt 
nhất mà ông gìn giữ từ lâu để ghép 
cho con gái mình. Việc cây ghép không 
thành công lắm vì có chỗ ghép được 
còn có chỗ không thành, thế là ông đưa 
con gái mình đến những bệnh viện Âu 


Huuền Diệu 
Mỹ để chữa trị, mất rất nhiều thời gian 
và tiền của, nhưng con gái ông không 
thể bình phục được như xưa, nhất là 
tinh thần, cô bé sống trong nỗi sợ hãi, 
lo âu, trầm cảm. Hằng ngày cô bé phải 
gánh chịu từng cơn đau đớn do những 
nơi cấy ghép da mới mà không biết là 
da của ai thay vào. Có thể nói đó là 
một tai nạn to lớn đã đến với vị bác sĩ 


nồi tiếng ấy. 


SZW /4WÈÝ (Ø/t 2/W đ/: 
9W dạo 2% g6 (ữA ///ÈÈ 


đt „ừ⁄ 


(@ ta này do cô Diệu An ở Pháp 
kể lại, nhân dịp phái đoàn tu tập 
ở Việt Nam Phật Quốc Tự - Ấn Độ từ 
ngày 01/11 đến 01/12/2010. Cô kể vào 
lúc 13h ngày 06/11/2010 tại Việt Nam 
Phật Quốc Tự. 

Sau ngày 30/04/1975 gần nhà cô 
Diệu An ở Phú Nhuận, Sài Gòn, có 


một gia đình sống kín đáo nhưng họ 


“fà, 


Huuền Diệu 


rất phong lưu. Gia đình có sáu người 
con gái đều đẹp và học giỏi. Sáu cô 
học một ngôi trường mà trước ngày 
30/04/1975 chỉ có những người giàu 
có mới đủ điều kiện gửi con mình vào 
học, vì học phí rất cao, học phí đối với 
một học sinh còn cao hơn lương một 
viên chức hạng trung bình. Có thể nói 
gia đình họ phải có một gia tài lớn lắm! 

Vào thời đó trai gái được đi học 
trường Tây nằm ngay trung tâm Sài 
Gòn có thể xem là người giàu có và có 
đạo đức. Những trường này nổi tiếng 
về cách đào tạo giáo dục khá kỹ lưỡng 
và chu đáo được chính phủ Pháp tài 
trợ từ lớp 1 đến 12, sau khi học sinh 
học xong trường này ra tìm việc rất 
dễ dàng vì các công ty luôn săn đón 
và mức lương cũng khá cao, còn học 
sinh nào học xong muốn tiếp tục con 


Hhi mặt †trời Lên 


đường học tập thì đi ra nước ngoài 
học cao hơn. Phần lớn những người 
du học đều thành công tốt đẹp, chứ ít 
có ai học xong các trường này ra mà 
thất nghiệp cả. Học xong trường này 
bằng cấp rất có giá trị ở các nước Tây 
phương cũng như tương đương với 
bằng cấp của nước Pháp mà không 
cần phải thi lại. 

Trở lại câu chuyện sáu người con 
gái gần nhà cô Diệu An. Khi cha các cô 
bị phát hiện là linh mục của nhà thờ ở 
Biên Hòa Đồng Nai, sự việc đó có một 
thời gian gây chấn động ầm ỹ ở Sài 
Còn và vùng Biên Hòa, các con chiên 
trong đạo đã quyết liệt tố cáo và đòi 
trục xuất vị linh mục đó. Thế rồi nhờ 
sự khéo léo của giáo hội và tòa thánh, 
lần lần câu chuyện ấy cũng trôi vào 
lãng quên, sáu cô con gái chỉ sống với 


Huuền Diệu 

mẹ mà không thấy mặt cha, từ đó mọi 
người càng chú ý đến sáu cô hơn. Mỗi 
ngày mỗi cô càng lớn thì càng xinh đẹp 
hơn, cho nên thu hút rất nhiều chàng 
trai... Nhưng rồi mọi người trong xóm 
đều bàng hoàng kinh ngạc khi biết 6 cô 
này đều làm nghề bán mình hay người 
dân quê thường gọi là làm nghề bán 
thân mà xã hội Việt Nam bao đời rất 
khinh khi. Câu chuyện thương tâm này 
mỗi ngày mỗi lan rộng và mọi người 
cứ bâng khuâng tự hỏi, với trình độ, 
trí thức như vậy thì nguyên nhân nào 
thúc đây sáu cô gái đi vào con đường 
mà chẳng ai muốn vào. Có phải đây là 
định luật nhân quả cha mẹ làm các con 
phải gánh chịu? 


⁄2⁄⁄/4 đô ø: 
2⁄4 ý dỄ 


huyện này do chị Lê Thị Thúy Hoa 
@®nớ phái đoàn của Úc kể lại trên 
xe bus vào lúc 11h ngày 22/10/2010, 
lúc xe đang chạy ở xứ Ấn. Đây là 
chuyện có thật xảy ra ngay trong chính 
gia đình chị. Những kỷ niệm từ khi chị 
mới bốn tuổi cho tới nay chị nhớ rất rõ 
mặc dù đã gần 50 năm trôi qua, nhưng 
sự thật về những câu chuyện nhân 
quả xảy ra trong gia đình chị thì không 


= M. 
Một thoáng nhìn tổng quát 
Việt Nam Phật Quốc Tự, Lâm Tì Ni 


bao giờ phai nhạt. Chị kể lại mà thỉnh 
thoảng ngưng lại vì đôi dòng nước mắt 
cứ tuôn chảy, có lẽ vì những nghiệp 
báo thương tâm xảy ra trong gia đình 
chị năm xưa. 

Nhà chị có sáu anh em, hai trai, bốn 
gái. Gia đình vừa đủ sống không thiếu 
thốn chỉ hết. Ba chị thường đi làm về 


đến, 


Hhi mặt †rời Lên 


trễ, nhiều lúc ba chị nghe lời bạn bè rủ 
đi nhậu tới khuya mới về, thế là đồ ăn 
do má chị để lại cho ba hôm sau đều 
bị ôi thiu, vì thời đó nhà chị chưa có tủ 
lạnh nên đồ ăn không thể để lâu được. 
Mỗi khi đồ ăn để lại bị ôi thiu má chị 
phải đem đi đổ với vẻ mặt buồn phiền, 
khi đỗ má chị thường kêu lên “trời ơi... 
trời ơi” rồi đổ. Cử chỉ hành động này 
kéo dài nhiều năm, nhiều tháng. Sau 
khi chị lớn lên thì gia đình ly tán, ba thì 
đi lấy vợ khác, có thêm bảy người con, 
cuộc sống với má mới và bảy người 
con vô cùng vất vả, cơm không đủ ăn, 
áo không đủ mặc, đời sống nghèo đói 
hiện ra rất rõ ràng trên từng khuôn mặt 
mỗi người trong gia đình. Lúc đó, chị 
mới 19 tuổi mà phải bước chân vào 
đời làm thuê, làm mướn để kiếm sống, 
dành dụm được chút ít nhưng thấy 


“f, 


Huuền Diệu 


hoàn cảnh của ba thiếu thốn trăm bề 
nên chị cầm lòng không đặng, dù không 
có nhiều tiền nhưng chị vẫn âm thầm 
giúp đỡ ba, nhưng phải thật khéo léo vì 
sợ dì và mấy đứa con làm khó Ba. Mỗi 
tuần chị đều mua thịt, gạo đến cho Ba, 
lần nào đến thăm, chị đều cho ba chị 20 
đồng, má mới 30 đồng để khỏi phân bì. 
Nhưng khi Dì quay mặt đi thì chị nhanh 
tay nhét vào túi ba thêm 50 đồng nữa, 
phòng hờ khi Dì có lấy của Ba 20 đồng 
thì Ba vẫn còn 50 đồng mà xài. Thỉnh 
thoảng các anh em than đói nhà không 
còn gạo, thế là chị phải sang nhà bên 
mượn đỡ để anh em sống tạm qua 
ngày. Cuộc sống túng thiếu của gia 
đình ba chị mỗi ngày trầm trọng hơn 
không thấy dấu hiệu khá lên. Một hôm 
chị đến thăm ba thì thấy ba đang nhai 
các mắt mía của người ta bỏ. Chị hỏi tại 


Hhi mặt trời Lên 
sao ba chị lại phải ăn những thứ này? 
Ba chị đáp ăn để sạch miệng. Sau này 
chị mới biết vì quá nghèo đói nên ăn 
mắt mía mà sống qua ngày. Cuối cùng 
ba chị chết trong cảnh nghèo đói thật 
đau khổi 

Má chị thường nói có lẽ lúc trước đồ 
ăn để cho ba mày ống không ăn làm 
cho ôi thiu rồi đổ đi cho nên bây giờ 
phải trả quả báo chết trong sự nghèo 
đói. Chị kể tới đây thì khóc sụt sùi trong 
khi xe đang chở phái đoàn trên những 
đoạn đường gồ ghề của xứ Ấn. 

Chị nói thêm về người anh thứ hai 
của chị cũng bị nghèo đói, bệnh tật chết 
trong nỗi cô đơn vì tính bỏn xẻn với 
chính gia đình và các người khác. Anh 
thứ hai rất thông minh, bặt thiệp khó 
ai trong gia đình chị sánh bằng. Sau 


Huuàền Diệu 

khi lập gia đình, anh làm ăn rất khá, 
tiền của dư dả xây cất nhà cửa khang 
trang. Tiền bạc vô như nước thế mà 
anh chưa bao giờ giúp đỡ ba má hay 
anh em trong gia đình dù đang gặp khó 
khăn, không ai có thể ăn được của anh 
dù một đồng. Anh chỉ biết gom góp của 
người khác cho mình và gia đình anh, 
anh không cần quan tâm đến đau khổ 
của ai cả. Tuy anh rất giàu có, nhưng 
cái gì có lợi thì anh tìm cách đưa về 
cho gia đình anh, dù đó là anh em ruột 
hay bất cứ người nào khác, không bao 
giờ anh biết giúp đỡ dù chuyện nhỏ 
nhặt. Đối với mọi người anh đối xử rất 
tệ hại. Càng kể chị càng thấy đau lòng 
cho con người đặc biệt này. 

Ngay khi ba chị chết, anh tự động 


đến trại hòm và tự đặt mua hòm loại 


Hhi mặt trời Lên 
tốt nhất, đẹp nhất để về liệm ba nhưng 
anh lại bắt chị trả tiền. Chị không đồng 
ý và chị chấp nhận trả tiền khi chọn 
loại hòm hạng nhì. Đến khi làm đám 
cho ba, anh gọi thợ chụp hình đến để 
chụp ảnh cũng nói chị trả tiền. Lần này 
chị không trả thì anh lại tỏ vẻ cau có 
bực tức. Những năm 1978 tình hình 
kinh tế đất nước Việt Nam còn nhiều 
khó khăn, mặc dù thời điểm ấy anh 
rất giàu, tiền của dư thừa nhưng anh 
không bao giờ giúp đỡ ai kể cả anh 
em trong gia đình mình. Sau đó chị 
sang nước Úc vật lộn với cuộc sống 
đất khách quê người không ai thân 
quyến, suốt 25 năm sống ở xứ người, 
đời sống từ từ ổn định. Khi chị trở về 
lại Việt Nam sau 25 năm xa cách, nhìn 
đất nước đổi thay chị thấy lòng vui vui. 


Huuền Diệu 

Những con người trước kia rất nghèo 
thì nay đã trở nên giàu có, cuộc sống 
ổn định ấm no. Nhưng người anh thứ 
hai của chị năm xưa giàu có thì nay 
lại trở thành một người không mái nhà 
che thân vì nhà cửa tiền bạc của anh 
đã bị vợ anh cướp đoạt và đuổi anh ra 
khỏi nhà. 

Chị về tìm những người thân năm 
xưa, tìm nhiều nơi, hỏi nhiều người 
mới biết anh thứ hai đang nằm nhà 
thương vì bị bệnh lao thời kì thứ ba. 
Gặp được chị, anh khóc nức nở như 
một đứa trẻ con mắt mẹ. Anh nói với 
chị bây giờ anh mới thấy quả báo của 
đời người, đúng là quả báo nhãn tiền 
xảy ra ngay trong gia đình anh. 


c#: đi? tà e7 
2//z: À2 


ó một gia đình khá đặc biệt, dữ 
®c ở gần nhà chị, không thấy mặt 
mũi chồng bà đâu cả chỉ biết bà có hai 
gái, năm trai, đứa nào cũng ngang 
ngược hung dữ như bà. Chị còn nhớ 
khi còn rất nhỏ chị đang làm con cá thì 
bà đi ngang mắng con gái gì mà không 
biết làm cá, đồ hư quá... Chị rất ngạc 


* Chuyện này cũng do chị Lê Thị Thúy Hoa kể cùng 
ngày 22/10/2010 lúc 15h. 


Một trong những hồ nước cao nhất thế giới 
của Hy Mã Lạp Sơn 

nhiên, tự nhiên bị bà này mắng chửi vô 
cớ. Ở trong xóm người nào cũng bị bà 
bắt nạt, la mắng. Ai cãi lại thì bà cùng 
mây đứa con hung dữ kéo tới hành 
hung, chửi bới, quấy rầy, kể cả đe dọa 
với nhiều hình thức khác nhau. Chị đã 
chứng kiến nhiều lần bà và đám con 
bà đã dùng dao, mã tấu kiếm người 


Hhi mặt †rời Lên 

khác mà gây sự. Phần lớn mọi người 
đều muốn có cuộc sống bình yên, kiếm 
cơm lo cho gia đình nên cắn răng nhẫn 
nhịn với hành động ngang ngược thô 
bạo của bà. Nếu sống độc thân không 
có gia đình thì mọi người đã lên tiếng 
và phản kháng lại với bà và mây đứa 
con rồi. Lúc đó chị đã nghĩ bà này 
và mấy đứa con có ngày cũng lãnh 
quả báo cho sự ngang tàng hung dữ 
của mình. 

Chị nhớ rất rõ ghe của mấy người 
chở củi từ miền Tây lên đậu gần nhà 
bà, bán xong phải trả tiền cho bà và 
mấy đứa con, những người mua củi 
cũng phải trả như vậy, bà gọi đó là tiền 
hoa hồng. Người bán người mua đều 
phải trả tiền hoa hồng cho bà vì bà đã 
đút lót tiền bạc cho công an, cảnh sát, 


Huuền Diệu 
chính quyền địa phương nên bà và 
mấy đứa con tự tung tự tác lộng quyền 
như vậy. Sau 1975, bà còn tìm cách 
chiếm đoạt đất đai nhà cửa của những 
người vượt biên. Sự lộng hành của 
bà chỉ được sáu năm thì bà qua đời, 
nguyên nhân cái chết cũng thê thảm 
không được bình thường. Thế là sau 
cái chết của bà, những thảm kịch lại từ 
từ xảy ra trong gia đình của bà. Số đất 
đai, nhà cửa chiếm đoạt được bà để 
dành cho con út ở, còn nhà chính thì 
bà cho con thứ hai ở, mấy đứa còn lại 
thì có vợ con đùm đề phải ở nhà thuê. 
Thế là mấy đứa kia hợp lại yêu cầu hai 
thằng kia phải bán hai căn nhà để chia 
tài sản nếu không bán bọn nó sẽ cầm 
dao mã tấu tới xử lý. Còn mấy đứa dâu 
và con cháu thì đem bà ra nguyễn rủa, 
sao bà có thể phân chia không đồng 


Hhi mặt †rời Lên 


đều công bằng như vậy... Thằng út là 
khôn lanh nhất nó tìm cách bán căn 
nhà rồi chờ nửa đêm nọ nó dẫn vợ con 
trốn đi nơi khác sinh sống nên không 
bắt nó phân chia tài sản được. Chỉ còn 
thằng thứ hai nên mấy thằng kia tập 
trung bắt nó phải bán ngay không để 
nó trốn đi như thằng út. Ba đứa qua 
nhà hàng xóm nhờ đến làm chứng là 
căn nhà kia là tài sản chung của gia 
đình họ, nhưng trong xóm không một 
ai dám đứng ra làm chứng vì sợ liên 
lụy trả thù, trả oán. 

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, thằng thứ 
hai cũng tìm cách đút lót chính quyền 
và cũng bán được căn nhà rồi cùng vợ 
con trốn đi biền biệt không ai biết tin 
tức. Mấy đứa còn lại không lấy được 
đồng nào từ hai căn nhà đó nên cùng 
nhau chửi bới nguyễn rủa bà không lời 


Huuền Diệu 
nào tả xiết. Thời gian trôi đi đời sống 
của họ càng ngày càng túng thiếu đói 
khổ, và cuối cùng con cháu của bà có 
đứa phải mang tù tội, bị giam cầm, gia 
đình tan nát, có đứa thì bị tai nạn giao 

thông, rồi lại tật nguyễn. 
Đó là quả báo hiện tiền ngay trong 
thời hiện tại mà chị đã chứng kiến theo 


dõi gần 12 năm. 


2⁄2Ø7 tìo mà 9 240 00 


S”ˆ' đây là câu chuyện sự thật 100 
phần trăm xảy ra ở tu viện miền 
Trung Việt Nam, được một người tin 
nhân quả và tin Phật kể lại. 

Có một ni sư lớn tuổi, cũng có thể 
gọi là Sư Bà. Sư Bà tu khá lâu nên 
được mọi người biết và ngưỡng mộ. 
Sư Bà này rất tự hào là mình dòng 
dõi vua chúa, tôn thất, tôn nữ... Bà rất 
bặt thiệp thông minh, cho rằng mình 
học cao hiểu rộng hơn mọi người. Bà 


, 


Huuền Diệu 


được mọi người cung phụng hầu hạ, 
được rất nhiều người biếu tặng thức 
ăn và những đồ cao cấp. Ai biếu tặng 
bao nhiêu bà cũng nhận và đem cất 
vào phòng làm của riêng, chưa bao 
giờ bà cho chúng trong chùa một hộp 
sữa, một chai nước tương hay một hũ 
chao... Thỉnh thoảng bà gọi con cháu 
đến chơi và đưa đồ người ta biếu bà 
và kêu đem về nhà. Lấy hoài mấy đứa 
cháu bà cũng ngại nên người nhà và 
con cháu chỉ lâu lâu mới ghé thăm 
thôi. Một điều nữa vô cùng quan trọng, 
bà đợi đến trưa mọi người không ai 
để ý, bà nhờ người kêu mấy người 
thương nhân ở dưới chợ lên để bán 
những đồ biếu tặng. Có người ngại đồ 
cúng của chùa nên không mua hoặc 
từ chối. Nhưng cũng có một số người 
vẫn mua vì giá quá rẻ. Bà có đủ loại 


Hhi mặt Trời Lên 


đồ cao cấp như sữa Ensure do nước 
ngoài sản xuất dành cho người già giá 
trên 200.000 đồng, vậy mà bà chỉ bán 
vài chục ngàn một lon lấy tiền để dành. 
Mỗi bữa ăn bà được thị giả bưng vào 
phòng riêng một mâm thức ăn đầy 
đủ, vậy mà ngày nào bà cũng chạy ra 
phòng ăn của đại chúng lấy thêm thức 
ăn. Mọi người đều thấy ngạc nhiên 
nhưng không ai dám nói vì sợ bị Sư 
Bà trừng phạt. Sự việc kéo dài khá 
nhiều năm ngày nào cũng vậy, đồ ăn 
do chị hậu cần đem lên ăn không hết 
để thừa, nhưng ngày nào bà cũng phải 
lầy thêm. Ăn không hết bà đem phơi 
khô để dành. Nhiều quá hôi thúi không 
có chỗ đề, lâu lâu bà đem ra thùng rác 
đổ. Việc này có rất nhiều người tận mắt 
chứng kiến, nhưng không ai dám nói. 
Tuy được chăm sóc rất chu đáo, quà 


h'* lP~ 
+- 


GC mác TÔ 
— — —>... 


Người làm vườn và Hông Hạc 


người ta biếu cũng khá nhiều, nhưng 
tình hình sức khỏe của Sư Bà ngày 
càng yếu đi, đúng là hốt vào nhiều mà 
không chịu cho ra nên trái với quy luật 
tự nhiên hay có thể nói là quả báo. 
Nhiều đệ tử thân thích thấy bà ốm 
quá nên gửi tiền thêm cho chị nấu bếp 
để làm thêm vài món đặc biệt để Sư 
Bà ăn có sức khỏe. Không bao lâu, 


“đến, 


Minh-Tao 


Hhi mặt trời Lên 

việc đó Sư Bà phát hiện, vì mỗi bữa ăn 
có những món lạ. Bà cho người gọi chị 
nhà bếp lên hỏi mới biết những món 
đó chỉ nấu riêng cho Sư Bà dùng. Bà 
đề nghị chị nhà bếp không được nấu 
nữa, vì Sư Bà sợ phải trả thêm khoản 
tiền. Hiểu ý nên chị nhà bếp thưa Sư 
Bà yên tâm, tất cả các món nấu cho 
Sư Bà đã có người tài trợ. Nhưng bà 
vẫn không chịu, vì nghi ngại sợ phải trả 
thêm tiền. Không biết vì sao tiền của 
thì nhiều nhưng sức khỏe của bà ngày 
một yếu đi. 

Câu chuyện hốt vào mà không cho 
ra còn nhiều đoạn hấp dẫn, có dịp có 
thêm tin tức xác thực, chúng tôi sẽ 
kể tiếp vì cuộc đời của Sư Bà chưa 
kết thúc. 


Cà, v2 e5 
b4 _ “ú 
Tháp Tri Ân - Đại tháp VạnPhật,. 
Việt Nam Phật Quốc¿ Tự 


“2z 2% di 


đấy 2É: /ờ/ 


hời kỳ sau khi tôi tốt nghiệp đại 
đc, và có việc làm ổn định, một sự 
việc đặc biệt xảy ra đã tác động đáng 
kể đến cuộc đời của tôi sau này. 

Lúc bấy giờ do nhớ đến công ơn vị 
ân sư, tôi mong ước mời thầy Hoằng 
Nhơn đi một chuyến du lịch vòng quanh 
thế giới. Hai hãng máy bay Panam 
của Mỹ và Qantas của Úc có chương 
trình hợp tác tổ chức tour cho khách 


đc), 


Huuền Diệu 

đi du lịch vòng quanh thế giới với ghế 
ngồi hạng nhất, mỗi chặng dừng chân 
đều có xe Mercedes hoặc Rolls Royce 
đón tận phi trường đưa về ở tại khách 
sạn năm sao. Tất cả chỉ phí chuyến đi 
bao gồm cả ăn uống và di chuyển vào 
khoảng hơn 21 ngàn đô la Mỹ, cách 
đây gần 30 năm đó là một khoản tiền 
khá lớn. 

Thế nhưng không ngờ Thầy tôi biên 
thư từ chối mà nói rằng: 

- “Thầy rất cảm động trước lòng tốt 
của con, nhưng thật ra Thầy đã có dịp 
đi nhiều nơi trong nhiều đời rồi. Nếu 
quả con thương Thầy thì hãy dùng số 
tiền đó giúp đỡ chúng sanh, như vậy là 
đã trả ơn cho Thầy”. 

Đọc thư Thầy tôi xúc động chảy 
nước mắt. Những năm ấy đất nước 


Hhi mặt trời Lên 

mới hòa bình nên còn rất nhiều khó 
khăn. Tôi hỏi thăm Thầy cách thức gửi 
quà cáp, thuốc men về nước nhưng 
Thầy từ chối tất cả và còn yêu cầu 
tuyệt đối không được gửi. Thầy nhắc 
lại lời dạy trước đây: “Nếu thương 
quý Thầy nên làm những việc tốt giúp 
đời và tuyệt đối tránh không làm điều 
sai quấy”. 

Xúc cảm trước tắm gương của 
Thầy, tôi phát tâm nguyện rằng từ đây 
cho đến cuối đời, hễ mỗi khi hướng 
dẫn bất kỳ ai tu tập, học hỏi về giáo 
lý, thiền định, nói chung tất cả những 
vấn đề về tâm linh tôi tuyệt đối không 
nhận tiền. 

Người Âu Mỹ vốn rất sòng phẳng, 
mỗi khi theo học bất cứ ngành nào, 
kể cả về giáo pháp họ đều đề nghị trả 


Huuền Diệu 


công đầy đủ, thậm chí hậu hĩ. Nhưng 
sau khi phát tâm nguyện làm theo lời 
dạy của ân sư, tôi từ chối không nhận 
thù lao như trước nữa nếu dạy tu, dạy 
giáo pháp, hay môn nào liên quan về 
tâm linh. Điều này khiến những người 
theo học tôi rất ngạc nhiên, khi nghe 
tôi giải thích ngọn nguồn thì họ đều 
xúc động. 

Tại Âu Mỹ rất nhiều người giàu có 
đồng thời cũng không ít những người 
mang trong lòng niềm đau khổ vô biên. 
Đây là một tâm trạng khá phổ biến 
trong xã hội văn minh tiến bộ ngày nay. 
Căn bệnh tinh thần này không thuốc 
gì chữa khỏi nên mọi người thường 
hướng đến niềm tin tâm linh để tìm sự 
giải thoát. 

Tôi may mắn được ân sư truyền 
dạy nhiều mật pháp giữ cho mình luôn 


Hhi mặt trời Lên 

sống một cách an lạc, vì vậy rất nhiều 
người đến xin thọ giáo phương pháp 
tu tập tìm sự bình yên trong tâm hồn. 
Thật ra chẳng qua họ là những người 
đang vác tảng đá nặng trên vai đi trong 
cuộc đời, nếu biết cách vứt bỏ sẽ thấy 
nhẹ nhàng hơn nhiều. Thế nhưng 
muốn vậy cũng phải làm cách nào cho 
đúng, chứ nếu loay hoay để cho tảng 
đá rơi ngay chân mình chỉ càng thêm 
thương tật mà thôi. 

Tâm những người ấy tựa như một 
tấm kính bao nhiêu năm trời bị lớp bụi 
vô minh che lấp, nay tôi chỉ cần hướng 
dẫn họ cách thức dùng khăn lau sạch 
đề lộ ra bản lai diện mục sáng ngời bên 
trong thì mọi đau khổ sẽ chấm dứt. 

Trước đây nhiều người đặt mục 
đích sống ở đời là tìm cách kiếm cho 


Huuền Diệu 


được nhiều tiền, hoặc lao vào con 
đường danh vọng với những bậc thang 
phải trèo lên mãi mà không có điểm 
dừng. Nay một khi tâm đã thức tỉnh, họ 
quán chiếu mọi sự và nhận ra những 
thứ ấy chẳng qua chỉ là phương tiện 
chứ không phải là mục đích trong cuộc 
sống. Từ đó mà tìm lại được sự bình 
an trong tâm hồn. 

Một số anh em kiên trì thực tập và 
đạt được thành công. Vui mừng về 
kết quả đạt được, nhiều người ngỏ ý 
muốn đền ơn bằng tiền bạc nhưng tôi 
một mực từ chối. Là một người tầm 
thường như bao nhiêu người khác, 
nên tôi không phải không có những lúc 
yếu lòng. Có những thời kỳ lâm vào 
cảnh cần nhiều tiền để mua những thứ 
quý và những thứ trần tục tầm thường, 
gặp đúng dịp các môn sinh gửi biếu 


Hhi mặt †rời Lên 
năm mười ngàn đô la, một khoản tiền 
hoàn toàn không nhỏ vào thời đó, khiến 
đôi khi tôi cũng băn khoăn. Nhưng đó 
chỉ là một cảm giác thoáng qua và tôi 
mong mỏi giữ được lời hứa của mình 
cho đến khi nhắm mắt lìa đời. 

(Ngay cả mỗi khi về nước hoặc đi 
các nơi trên thế giới hễ nơi nào mời 
đến nói chuyện về tâm linh tôi luôn 
sẵn sàng và không bao giờ nhận tiền. 
Nhưng nơi nào đề nghị trao đổi hay 
tư vấn về kinh nghiệm trong việc kinh 
doanh hay giao tiếp quốc tế đều phải 
trả công cho tôi sòng phẳng tương 
xứng với công sức lao động bỏ ra). 

Năm này qua năm khác, hễ bắt kỳ 
nơi nào cần hướng dẫn tu tập tôi đều 
không nề hà vì nghĩ rằng mình chỉ bỏ 
ít thì giờ mà có thể giúp được nhiều 


Huuền Diệu 


người thoát khỏi đau khổ. Cứ thế mà 
tôi đi khắp nơi từ Mỹ, Úc, Anh, Ý, Hòa 
Lan, Thụy Sĩ, kể cả Mexico, Argentina, 
qua cả châu Phi như Côte dilvoire, 
Zair, Nam Phi... Gặp những tháng hè 
rảnh rỗi tôi chịu khó bỏ hết công việc 
giúp cho anh chị em. Họ lo vé máy bay 
và việc ăn ở cho tôi, nhưng thật ra nơi 
nào không có điều kiện tôi vẫn có thể 
tự túc được. 

Trở lại với các anh em mà tôi từng 
hướng dẫn sang đất Phật trước đây, 
liên tiếp mây năm sau nhóm chúng tôi 
đều tổ chức đi sang Ấn Độ và Nepal 
để hành hương chiêm bái và tu tập. 
Tuy nhiên, nếu trước đây tôi đưa mọi 
người đi với tư cách gần như là một 
hướng dẫn viên du lịch thì bây giờ họ 
lại tỏ thái độ một mực kính trọng. Vì thế 
đâm ra có khoảng cách, điều này quả 
thật khiến cho tôi không cảm thấy thoải 


Vườn sen trên sân thượng Tòa nhà Tri Ân 


mái nhưng chẳng biết làm sao hơn. Họ 
coi tôi như một bậc thầy và luôn chăm 
chú lắng nghe những điều tôi trao đồi 
về các cách tu tập. Những gì tôi học 
được ở vị thầy của mình trước đây thì 
nay tôi đem ra chia sẻ với họ. 

Đến năm thứ ba, một lần khi mọi 
người đang ngồi dưới cội bồ đề bỗng 
nhiên anh em đưa ra đề nghị: 


Huuền Diệu 


- Thưa thầy, hầu hết các nước đều 
đã xây dựng chùa ở Bồ Đề Đạo Tràng 
mà tại sao Việt Nam lại không có? Lần 
nào sang đây thầy trò cũng phải ăn 
nhờ ở đậu tại chùa Miến Điện. Tại sao 
chúng ta không nghĩ đến việc xây dựng 
một ngôi chùa Việt Nam tại đất Phật? 

Tôi trả lời: 

- Đây chính là điều tôi tha thiết muốn 
làm nhưng hoàn toàn không đủ khả 
năng. Sở dĩ các nước khác làm được 
là vì chính phủ họ bỏ tiền ra, còn tôi 
cũng như các anh em, tiền lương dạy 
học rất khiêm tốn làm sao đủ sức xây 
dựng nồi một ngôi chùa. 

Họ đồng thanh trả lời: 

- Thầy đừng lo. Mây năm nay chúng 
con đã theo học với thầy, nay anh 
em xin được góp sức giúp thầy đạt 
ý nguyện. 


Hhi mặt †rời Lên 

Tôi thận trọng nhắc nhở: 

- Các anh đừng quên đang đưa ra 
lời hứa dưới cội bồ đề linh thiêng. Nếu 
vị nào không giữ lời e rằng phải đầu 
thai kiếp khác để trả cho xong. 

Sau lần đó, chúng tôi chia tay nhau 
mỗi người một ngả, người về nước Ý, 
kẻ về Úc, Pháp, Áo, Tân Tây Lan và tôi 
cũng quên đi câu chuyện trao đổi ấy. 

Không ngờ anh em nhất quyết thực 
hiện lời hứa, người có đất bán đất, có 
xe bán xe, mỗi người gom góp một 
ít tùy theo khả năng rồi trao hết cho 
tôi. Lúc bấy giờ tôi đang ở tại Paris. 
Người mang tiền đến chính là giáo sư 
Durant, vừa là thầy lại vừa là cấp trên 
của tôi. Thông thường bên châu Âu hễ 
sếp muốn gặp nhân viên thì cho gọi tới 
chứ hiễm khi nào họ đến chỗ cấp dưới. 
Nhưng lần đầu tiên sau bao nhiêu năm 


Huuền Diệu 
làm việc chung với nhau, giáo sư thân 
chinh đến gõ cửa phòng làm việc của 
tôi và trao tận tay số tiền gói trong tờ 
báo Le Monde. Ông trịnh trọng nói: 

- Thưa thầy, đây là số tiền anh 
em gửi biếu thầy để bắt tay vào việc 
xây chùa. 

Sau đó chúng tôi phải đi dự một hội 
nghị tại Nhật Bản, giáo sư Durant đặc 
phái tôi sang Tokyo chuẩn bị trước một 
số công việc, rồi ông ký giấy cho nghỉ 
phép để tôi có thể bay thẳng từ Nhật 
sang bang Bihar của Ấn Độ xúc tiến 
việc tìm mua đất. 

Khi cầm trong tay một khoản tiền 
rất lớn đầu tiên tôi vô cùng xúc động, 
đồng thời lại hết sức lo lắng vì cảm 
thấy trách nhiệm quá nặng nè. Nghĩ 
lại mới thấy chính nhờ tôi giữ đúng 


Một cảnh hoàng hôn nơi đất Phật 


lời phát nguyện — xuất phát từ tình 
cảm chân thành và tri ân đối với vị 
ân sư —- mà từ đó bao nhiêu duyên 
lành đã đến với mình. Đây chính là 
một điều mầu nhiệm mà bản thân tôi 
đã chiêm nghiệm được trong chính 
cuộc đời này. 


Hồng Hạc trong vườn chùa 


(2⁄4 áo 2: y2 


rong số những nhân vật đến Việt 
l5 Phật Quốc Tự rồi đi, tôi vẫn 
còn giữ nhiều kỷ niệm thật vui về ông 
Bảy, người đã trải qua hơn ba tháng 
gắn bó với Việt Nam Phật Quốc Tự 
trong thời kỳ chùa đang xây dựng. 
Vào năm 1996, tôi sang bang 
California của nước Mỹ tham dự một 
hội nghị về trao đổi văn hoá. Nhân dịp 
đó các Phật tử có mời tôi nói chuyện 
một buổi về Việt Nam Phật Quốc Tự 


“S, 


Nano 


Trước chánh điện - Việt Nam Phật Quốc Tự, Lâm Tì Ni 


tại Cali. Sau khi kết thúc, mọi người 
ùa đến vây quanh tôi xin chụp hình 
lưu niệm. Bỗng nhiên có một cụ già 
người Việt dáng vẻ quắc thước đến 
nhét một miếng giấy vào tay tôi và nói 
một cách thành khẩn: “Thưa Thầy, xin 
Thầy đọc giùm con ngay”. Tôi lấy làm 


“ấn, 


Hhi mặt †rời Lên 


lạ nên khi mọi người mời vào bên trong 
ngồi uống nước tôi bèn mở tờ giấy ra 
xem. Trong thư chỉ ghi một hàng chữ 
nguệch ngoạc: “Xin Thầy vui lòng cho 
con gặp mặt để thưa một việc cần kíp, 
nếu không con chết”. Tôi kinh ngạc 
không hiểu nguyên do gì mà một người 
hoàn toàn xa lạ lại viết thư cho tôi với 
lời lẽ căng thẳng như vậy. Nhìn thấy 
ông đang đứng gần đó với vẻ mặt băn 
khoăn chờ đợi, tôi vẫy ông đến gần và 
xin số điện thoại, hẹn sẽ gọi điện trao 
đổi sau. 

Vừa về đến khách sạn tôi gọi điện 
thoại cho ông ngay. Ông kể rằng ngay 
từ nhỏ đã ao ước ởi tu nhưng chưa 
có duyên lành. Nay được nghe tôi kể 
chuyện xây dựng ngôi chùa Việt Nam 
đầu tiên trên đất Phật ông rất cảm xúc 
và tha thiết xin theo về chùa để tu. Tôi 


“6h, 


Huuền Diệu 
khuyên ông nếu muốn vậy thì phải bàn 
bạc với gia đình và thu xếp mọi việc 
thật yên ổn rồi mới ra đi chứ không nên 
nôn nóng vội vàng như thế. Ông bèn 
mời tôi tuần sau đến nhà chơi. 

Thế là chỉ trong vòng một tuần lễ 
ông quy tụ đầy đủ con cháu dâu rễ ở 
rải rác nhiều tiểu bang trên đất Mỹ tập 
hợp tại nhà ông. Khi tôi đến nơi được 
cả nhà đón tiếp một cách trịnh trọng, 
mời ngồi trên một cái ghế cao còn mấy 
chục thành viên trong gia đình xúm 
xít chung quanh. Mọi người coi tôi 
như thượng khách và tỏ ra cung kính 
khiến tôi khá ngỡ ngàng. Ông bà có vẻ 
là người chân chất, ít chữ nghĩa, tuy 
nhiên họ dạy dỗ con cái rất tốt. Tuy tất 
cả đều đã trưởng thành, dâu rễ có cả 
người nước ngoài nhưng đều tỏ ra rất 


hiếu đạo và tôn kính cha mẹ. 


Hhi mặt †rời Lên 

Sau khi trao đổi mấy câu chuyện xã 
giao, ông Bảy nghiêm trang đứng lên 
nói về ước nguyện muốn được ởi tu. 
Tôi góp ý: 

- Nếu ông Bảy muốn đi tu thì phải 
có sự đồng ý của bà Bảy và các con 
cháu trong gia đình. 

Và tôi quay sang hỏi bà Bảy: 

- Ông Bảy muốn theo tôi sang đất 
Phật để tu hành, vậy bà có đồng ý 
hay không? 

Bà nhỏ nhẹ trả lời: 

- Thưa Thầy con không phản đối 
nhưng xin được đi theo đề lo cho ông. 

Ông Bảy liền trợn mắt và lớn tiếng: 

- Không được, bà cứ để tôi đi một 
mình, chừng nào đắc đạo tôi trở về độ 
cho bà. 


Huuền Diệu 

Bà Bảy thở dài và lặng lẽ lấy khăn 
lau nước mắt chứ không dám nói gì 
thêm. Khi ông quay sang hỏi ý kiến các 
con thì người nào cũng rụt rè tán đồng 
chứ không dám nói trái ý cha. Thấy vợ 
có vẻ buồn, ông quay sang cự nự: 

- Tôi đã hy sinh suốt mấy chục năm 
nay lo cho gia đình, bây giờ bà phải trả 
tự do cho tôi muốn làm gì thì làm chứ. 

Bà vợ rầu rĩ cúi mặt và lấy khăn 
chùi nước mắt khiến tôi rất xúc động 
nên quay sang nói với ông Bảy: 

- Thôi, ông cũng nên thong thả, để 
tôi có thời gian sắp xếp mọi việc sẵn 
sàng rồi mời ông sang. Nếu quả ông 
có phước duyên thì thế nào cũng sẽ 
được toại nguyện. Dục tốc bất đạt. 

Tôi đứng dậy từ giã cả gia đình, 
trước khi ra về tôi đến an ủi bà Bảy: 


Hhi mặt †rời Lên 


- Bà cứ yên tâm, nếu không được 
phép của bà tôi sẽ không dẫn ông 
đi đâu. 

Sau khi hội nghị kết thúc tôi trở về 
Ấn Độ. Không bao lâu sau tôi liên tục 
nhận được điện tín và cả điện thoại của 
các con ông Bảy yêu cầu tôi trở qua 
Mỹ gấp để cứu cha họ. Tuy không hiểu 
ất giáp gì nhưng nghe nói có chuyện 
cần kíp liên quan đến tính mạng con 
người nên tôi vội vã thu xếp công việc 
bay sang Mỹ. Qua đến nơi tôi mới rõ 
sự tình. Thì ra sau khi tôi về lại Ấn Độ, 
ông Bảy hết sức thất vọng và một mực 
dọa rằng nếu không được đi tu ông sẽ 
tự vẫn. Thế là từ đó hễ ông đi đâu làm 
gì cũng đều có người thân đi theo, kể 
cả khi ông vào nhà vệ sinh. Tình trạng 
căng thẳng kéo dài nên cả gia đình họp 
nhau lại bàn bạc và đành chấp thuận 


Huuền Diệu 
để ông sang Ấn Độ vì sợ ông tự vẫn 
chết bắt tử. Sau đó họ mới đánh điện 
và gửi vé máy bay mời tôi sang Mỹ để 
đón ông. 

Công việc xây dựng chùa đang rối 
rắm trăm bề mà bỗng nhiên giờ đây 
tôi lại phải mang thêm một gánh nặng, 
còn về phần ông Bảy thì việc quá nôn 
nóng muốn đi tu cũng không phải là 
tốt. Thế nhưng tôi cũng không thể từ 
chối trước mong ước quá thiết tha 
của ông. 

Khi biết ý nguyện của mình sắp 
được thực hiện, ông Bảy vui vẻ sung 
sướng như trẻ con được quà. Nhìn 
thấy tôi mặc chiếc áo kiểu Ấn Độ ông 
bèn hỏi mượn để làm mẫu vì ông vốn 
là thợ may. Tôi cứ tưởng có lẽ ông 
muốn may tặng tôi vài bộ đồ để coi 


Hhi mặt Trời Lên 


như ra mắt Sư phụ, ai ngờ ông may 
đo cho chính ông, làm tôi mừng hụt. 
Rồi ông sục sạo tìm mua cả trăm cuốn 
sách kinh đóng thùng mang sang đất 
Phật. Ông yêu cầu các con phải mua 
vé máy bay hạng nhất cho cả hai thầy 
trò vì theo ông một lần đi tu là một lần 
khó! Thế nhưng tôi không đồng ý. Tôi 
luôn luôn đi vé máy bay loại thường 
cho đỡ tốn kém, chỉ khi nào các trường 
đại học mời hay những hội nghị quan 
trọng mà tiêu chuẩn dành cho đại biểu 
là vé máy bay hạng nhất thì tôi mới 
chấp nhận. Cuối cùng ông phải chiều 
theo ý tôi đi loại vé thường. 

Trước ngày lên đường, các con 
của ông đến gặp riêng tôi dặn dò đủ 
thứ chẳng khác nào tôi là... con rễ của 
ông. Thậm chí có người còn nhét vào 
túi xách tôi vài chai dầu gió và căn dặn: 


Huuền Diệu 

- Con có đưa dầu cho ba con rồi 
nhưng thầy cũng giữ thêm vài chai, khi 
nào ba con xài hết thì đưa cho ông. 

Người lại ân cần nhờ vả: 

- Ba con thích ăn ngon, con xin gửi 
thầy ít tiền để khi nào ba con thèm món 
gì nhờ thầy mua giúp. 

Tôi thật sự ngao ngán trước viễn 
cảnh phải lo phục vụ thêm một ông cụ 
trong khi bản thân mình công việc đang 
ngập đầu ngập cổ, nhưng mặt khác 
cũng rất cảm kích trước lòng hiếu đạo 
của những người con xa quê hương 
đất nước quá lâu mà vẫn giữ được 
những truyền thống và phong tục tốt 
đẹp của dân tộc. Tôi nghĩ thầm chắc 
kiếp trước mình còn mắc nợ ông Bảy 
nên giờ đây phải trả! Ngày lên đường, 
khi đã yên vị trên máy bay ông Bảy tỏ 


Hhi mặt †rời Lên 
ra vô cùng sung sướng và bắt đầu mở 
máy nói oang oang. Tôi nhắc nhở ông: 

- Ông bình tĩnh lại, máy bay vẫn còn 
đang bay trên nước Mỹ chứ chưa đến 
đất Phật đâu. 

Suốt máy tiếng đồng hồ trên đường 
từ Mỹ sang Luân Đôn, ông nói chuyện 
không ngừng khiến tôi vô cùng mệt mỏi. 
Máy bay vừa đáp xuống phi trường 
Luân Đôn ông hứng khởi thốt lên: 

- Mô Phật! Mô Phật! Thưa thầy thế 
là con đã đến được đất Phật. 

Tôi bật cười: 

- Chưa đâu, chúng ta chỉ mới tới 
Anh thôi. 

Máy bay dừng tại Luân Đôn để 
tiếp nhiên liệu rồi lại tiếp tục bay sang 
Ấn Độ. Ông Bảy khấp khởi vui mừng 
tưởng rằng chỉ một hai giờ đồng hồ 


Huuền Diệu 


nữa sẽ qua tới đất Phật, nhưng khi biết 
rằng phải mất đến hơn tám tiếng thì 
ông tỏ ra hết sức nôn nóng. Khi máy 
bay đáp xuống thủ đô New Delhi, ông 
Bảy mừng rỡ quay sang tôi: 

- Mô Phật! Thưa thầy con sung 
sướng quá, bây giờ con đã được tới 
đất Phật, được theo gót ngài Huyền 
Trang, được theo thầy rồi! 

Ngay khi vừa đặt chân xuống phi 
trường ông vội quỳ xuống thành kính 
hôn lên mặt đất làm mấy ông tây bà 
đầm lấy máy hình ra chụp ảnh lia lịa. 
Ra đến chỗ nhận hành lý, thấy ông già 
cả nên tôi định xách va li giúp nhưng 
ông nhất định không chịu: 

- Thầy để con xách. Thầy mà xách 
thì con mang tội chết. 

Lúc ấy thời tiết bắt đầu vào hè nên 
ông bảo tôi: 


6h, 


Một góc vườn sen 


- Thưa thầy trời nóng quá, con đề 
nghị thầy trò mình vào ở trong khách 
Sạn năm sao. 

- Không, không nên. Ở đó rất mắc 
hơn cả trăm đô la một ngày. 

- Mấy trăm cũng được, không sao 
đâu thầy. 


“nh, 


Minh Tao 


Huuền Diệu 


Nhưng tôi nhất định không chịu nên 
cuối cùng ông phải chiều ý tôi về ở tạm 
tại một ngôi chùa. Biết ông đã quen với 
tiện nghi nên tôi mua vé xe lửa toa có 
máy lạnh đề đi từ New Delhi đến Gaya 
Jn., chứ còn thông thường tôi luôn luôn 
đi vé ngồi cho đỡ tốn kém. Suốt chặng 
đường ông lại tiếp tục thuyết pháp. Lúc 
đến Việt Nam Phật Quốc Tự, thấy cảnh 
vườn cây xanh ông tỏ ra mừng rỡ vô 
cùng khiến tôi cũng vui lây: 

- Thưa thầy, con từ Bắc vào Nam, 
từ Việt Nam sang Mỹ rồi đi khắp các 
nước mà chưa bao giờ thấy nơi nào 
đẹp và thơ mộng như cảnh chùa mình. 

Bắt đầu từ đó ông dành làm hết mọi 
việc, đến nỗi khi tôi tụng kinh ông cũng 
bảo để ông tụng thay. Mỗi bữa ăn ông 
nấu cơm rồi dọn cho tôi giống y như 
trong nhà hàng, bày đầy đủ bát dĩa 


Hhi mặt trời Lên 
và cả khăn ăn rất trịnh trọng. Đặc biệt 
không bao giờ ông chịu ngồi ăn chung 
với tôi. 

Thông thường mỗi sáng tôi cúng 
Phật bằng nước lạnh, từ khi có ông thì 
hàng ngày ông pha trà để cúng Phật, 
cúng chư Bồ Tát ở chánh điện và bàn 
thờ chư Tổ, chư liệt vị Anh Linh tổ quốc 
ở phía sau chánh điện. Thái độ thành 
tâm của ông khiến tôi rất vui. Tôi lại nghĩ 
sau bao nhiêu năm cô độc, vất vả, có lẽ 
nay chư Phật chư Bồ Tát thương tình 
ban cho người đệ tử già bầu bạn để đỡ 
hiu quạnh. 

Suốt hơn một tháng đầu ông phần 
khởi làm mọi việc một cách đầy nhiệt 
tình và rất đúng giờ. Hàng ngày trước 
khi cúng Phật ông pha cho tôi một bình 
trà, vậy là tôi vừa ngồi nhâm nhi ly trà 


Huuền Diệu 
vừa nghe ông tụng kinh mà lòng cảm 
thấy rất êm ả thanh thoát vô cùng nơi 
đất Phật. 

Nhưng sau đó bỗng nhiên ông bắt 
đầu tụng kinh trễ nải dần rồi từ từ bỏ 
luôn. Một buổi sáng không thấy ông 
pha trà tụng kinh như thường lệ nên 
tôi vào phòng hỏi thăm: 

- Sao hôm nay ông Bảy không 
tụng kinh? 

- Thưa thầy mình mẩy con đau 
nhức quá. 

- Chắc là ông bị bệnh rồi. Ông có 
cần bác sĩ không để tôi đi kêu? 

Ông có vẻ không tin tưởng bác sĩ 
Ấn Độ nên lắc đầu. Tôi trở ra tự pha trà 
rồi đi tụng kinh. Tụng xong vẫn không 
thấy bóng dáng ông đâu tôi bèn xuống 
bếp nấu ăn. Cơm nước xong xuôi tôi 


Hhi mặt †rời Lên 


gọi ông ra ăn thì ông nhất định không 
chịu ăn như mọi khi. Sau khi tôi ăn 
xong ông vẫn tiếp tục nằm yên trong 
mùng khiến tôi rất lo lắng vì nếu lỡ 
ông lâm bệnh nặng thì thật phiền toái, 
mà nếu có mệnh hệ nào lại càng nguy 
hơn, nhất là trong lúc việc xây chùa 
còn đang ngồn ngang. Vậy là tôi phải 
dọn cơm vào mâm rồi bưng đến tận 
giường cho ông. Ông nói rằng sợ tội 
nên không dám ăn, tôi phải dỗ dành: 

- Thôi ông ráng ăn đi, ông không 
chịu ăn tội còn nặng hơn. 

Đồng thời tôi nghĩ bụng đúng là quả 
báo nhãn tiền, lúc trước để ông pha trà 
cho mình thì nay mình phải nấu cơm 
bưng đến tận giường hầu ông và hơn 
thế nữa lúc ông nằm một chỗ tôi phải 
giặt giũ áo quần cho ông. Quả thật, đây 
là quả báo nhãn tiền của tôi. 


Huuền Diệu 

Sau đó tôi bắt đầu trở lại nếp sống cũ, 
hàng ngày dậy sớm pha trà tụng kinh, 
tiếp theo chuẩn bị bữa cơm rồi bưng 
vào tận giường năn nỉ ông Bảy ăn. 

Vào một buổi chiều mưa, sau thời 
tụng kinh chiều, tôi đang ngồi thanh 
thản ngắm nhìn cảnh vật mờ ảo bên 
ngoài, thỉnh thoảng những tia chớp lóe 
lên chiếu sáng những hạt mưa óng ánh 
rơi trên tàu lá chuối, lắng nghe tiếng 
ễnh ương ếch nhái hòa cùng với tiếng 
mưa rơi thánh thót trên lá cây trong 
vườn, làm thành một bản hòa tấu thật 
du dương. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng 
người khóc nên vội vàng đi xuống thì 
thấy ông Bảy đang ngồi trên bậc cầu 
thang khóc nức nở. Tôi ngạc nhiên hỏi: 

- Có chuyện gì đó ông Bảy? 


- Thưa thầy con buồn chịu không 


Hhi mặt †rời Lên 

nồi, từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa 
bao giờ buồn ghê gớm đến như vậy. 

Lúc đó lòng tôi đang vui nên thoạt 
đầu không hiều được điều ông nói: 

- Tại sao ông lại buồn? 

- Thưa thầy con nhớ nhà quái 

- Nhưng ông nhớ ai? 

- Dạ con nhớ má thằng Út! 

Hóa ra ông đang nhớ bà Bảy! Tôi 
bật cười: 

- Tại sao ông không nhớ ai hết mà 
chỉ nhớ má thằng Út? 

- Thưa thầy, con coi má thằng Út 
như mẹ ruột của con vậy. 

- Ủa, sao kỳ vậy? Tại sao ông lại coi 
bà Bảy như mẹ mình? 

- Thưa thầy con vốn mồ côi từ nhỏ 
nên rất thiếu tình thương. Đến khi 


Huuền Diệu 


gặp má thằng Út thì bà hết mực yêu 
thương chiều chuộng con. Hễ mỗi khi 
con bệnh là bà chăm sóc tận tình, nấu 
phở cho con ăn, kho thịt, nấu cháo... 

Thế là ông bắt đầu một câu chuyện 
tràng giang đại hải về những điều mà 
bà vợ yêu quý thường làm cho ông. 
Hồi lâu ông vẫn không chịu ngưng 
khiến tôi phải cắt ngang: 

- Thôi đủ rồi ông đừng kể nữa. 

Lúc chuẩn bị đi Ân Độ ông Bảy nằng 
nặc đòi chỉ mua vé một lượt vì nhất 
quyết ở lại luôn nơi đất Phật, tuy nhiên 
tôi không đồng ý mà cần thận yêu cầu 
các con ông mua vé khứ hồi để ông 
có thể trở về Mỹ bất cứ lúc nào. Quả 
nhiên điều tôi dự phòng đã xảy ra, mà 
lại sớm hơn là tôi nghĩ. Tính ra ông chỉ 
mới lưu lại chùa được hơn ba tháng. 
Tôi thở dài bảo ông: 


Hhi mặt Trời Lên 

- Thôi ông cứ thu xếp đồ đạc, tôi sẽ 
đưa ông về Mỹ. 

Nghe tôi nói vậy ông mừng rỡ te te 
trở về phòng. Sáng hôm sau, vừa tụng 
kinh xong tôi đi xuống lầu thì thấy hai 
ba cái va li nằm ngỗồn ngang ở chân 
cầu thang. Tôi ngạc nhiên gọi: 

- Ông Bảy, va li của ai để đầy cầu 
thang vậy? 

- Bạch thầy, hôm qua thầy đã bằng 
lòng đưa con về Mỹ. 

- Trời đất, làm sao tôi đưa ông đi 
ngay được, ít nhất phải chờ một hai 
tuần lễ để tôi chuẩn bị sắp xếp công 
chuyện chùa đâu vào đó rồi mới đưa 
ông đi được chứ. 

Ông tiu nghỉu đem va li vào phòng. 
Sau khi thu xếp mọi việc xong tôi mua 
vé xe lửa đưa ông đến sân bay New 


Huuền Diệu 
Dehli. Suốt dọc đường ông xin lỗi 
rồi rÍt: 

- Con rất xấu hỗ vì đã làm phiền 
thầy. Xin thầy tha lỗi cho con. 

Tôi an ủi ông: 

- Thôi không có gì phải áy náy, 
chẳng qua kiếp trước chắc là tôi còn 
thiếu nợ ông. 

Ông hứa với tôi: 

- Lần này con về thu xếp chuyện gia 
đình xong sẽ trở qua tu luôn với thầy. 

Ông nói câu này một cách hết sức 
chân thành khiến tôi không nhịn được 
cười. Tôi đưa ông ra sân bay rồi đứng 
bên ngoài chờ ông làm thủ tục, đỉnh 
ninh khi làm xong thế nào ông cũng 
quay ra để thầy trò chào tạm biệt. 
Không ngờ ông quá vui mừng trước 
viễn cảnh được gặp lại vợ con nên đi 


để), 


thẳng lên phòng cách ly quên khuấy 


luôn việc quay lại chào từ giã tôi lần 
cuối. Một chuyện vui khác là sau khi 
về đến Mỹ, hàng ngày cứ mỗi bữa ăn 
ông đều xới một chén cơm và đĩa thức 
ăn rồi hướng về đất Phật lâm râm khấn 
vái tên tôi khiến cho mấy đứa con cứ 
tưởng rằng tôi đã chết! 


“f5, 


~^. 


Thây Huyền Diệu và đệ tử mới Minh Huệ 
nơi Bồ Đề Đạo Tràng 


Hhi mặt Trời Lên 


⁄% ào øZ đô 


V? lần nói chuyện cũng như viết 
bài, tôi đã kể một phần nào cuộc 
đời không may mắn của tôi thời thơ 
ấu, mà tôi thường nói vui là tôi sanh 
nhằm ngôi sao lạch ạch (hay còn gọi 
là sao xấu). Ngay từ khi còn nhỏ, tôi 
đã bị mang nhiều chứng bệnh nan y 
mà nhiều vị bác sĩ và lương y vào thời 
đó tiên đoán rằng tôi sẽ không sống 
lâu. Bệnh hoạn dồn dập làm cho thân 
thể tôi ốm yếu gầy còm, và có lẽ vì vậy 


“6h, 


Huuền Diệu 

mà ảnh hưởng đến tinh thần của tôi 
chăng? Tôi thấy ai tôi cũng sợ, cái gì tôi 
cũng lo. Gặp cái gì khó là bị hốt hoảng. 
Cứ thế mà tôi thường ôm mặt lẫn vào 
bóng tối khóc một mình để không ai 
biết. Rồi mỗi ngày khi màn đêm buông 
xuống, cơn sợ hãi trong tôi càng tăng 
thêm. Tôi sợ bóng tối, sợ ma quỷ... có 
thê đến bắt tôi vào những lúc trời tối. 
Tôi nhớ lúc nhỏ, nhiều lúc tôi mong mỏi 
mặt trời đừng bao giờ lặn và bóng đêm 
đừng bao giờ có, mà sau này khi lớn 
lên mới nhận ra rằng đó chỉ là sự mơ 
ước không tưởng, mơ ước của những 
trẻ thơ đầy sợ hãi, sợ bóng tối. 

Nỗi sợ hãi bệnh hoạn liên miên theo 
tôi rất nhiều năm! Ngoài ra những trận 
đòn khốc liệt còn dồn dập lên thân tôi. 
Có nhiều lúc, sau những trận đòn, thân 
thể tôi bị thương tích bầm tím nhiều 


Hhi mặt †rời Lên 


nơi, có chỗ chảy máu. Nhiều khi bị đòn 
quá nặng tôi đi không được! Quá đau 
đớn và mất niềm tin vào cuộc sống, 
nên mặc dù còn nhỏ tôi đã có ý định tự 
tử nhiều lần, nhưng dừng lại vì sợ khi 
tự tử chết rồi ba má tôi sẽ bị công an 
cảnh sát bắt, thế là tôi bỏ ý định tự tử. 
Tôi bị đánh đập hành hạ có lẽ vì tôi là 
con trai duy nhất trong gia đình được 
Ba tôi thương nhất. Khi Ba và Má tôi 
chia tay thế là tôi trở thành nạn nhân. 
Mỗi lần tôi nhớ và nhắc đến Ba là bị 
đòn chí tử. Dường như bao nhiêu tức 
giận hận thù khó khăn trong gia đình 
đều đỗ dồn lên thời thơ ấu của tôi. Quả 
thật là một tai họa lớn đồ lên tuổi thơ 
tôi. Mặc dù bệnh hoạn và bị hành hạ, 
nhưng tôi vẫn thương yêu Má. Những 
hình ảnh Má tôi thức khuya dậy sớm 
buôn bán tảo tần để cho tôi được đến 


Huuền Diệu 


trường học, rồi có những bữa cơm tôi 
ăn và quần áo cho tôi mặc. Những kỷ 
niệm đẹp và cao quý đó tôi không bao 
giờ quên trong cuộc đời. Đặc biệt nhờ 
sự khuyến khích của Ba Má, nên tôi 
đã cố gắng học và rồi thành công mới 
có được cuộc sống đầy an lạc hạnh 
phúc như ngày hôm nay. Nhờ ân đức 
Ba Má nên tôi mới có được thân này, 
nhờ có được thân này tôi mới thưởng 
thức được nhiều cái hay cái đẹp trong 
cuộc đời và làm được một số điều 
phước đức. 

Bỏ ý định tự tử vì sợ người thân bị 
công an cảnh sát bắt, thế là tôi quyết 
định trốn nhà ra đi, mà đi đâu bây giờ? 
Ra đi bị đói khổ không nhà ở... thế là 
còn khổ hơn khi bị Má đánh đập, thà bị 
thương tích, bị đánh đập còn có cơm 
ăn có chỗ ở, tuy còn nhỏ nhưng tôi đã 


Hhi mặt Trời Lên 

suy nghĩ những điều này. Nhưng nếu 
trốn về ở với Ba một thời gian, Ba lại 
dắt về Má thì lại bị đòn nặng hơn. Việc 
trốn nhà ra đi hay ở lại đã làm tôi phân 
vân rất nhiều tháng! Nhưng vì bị đánh 
đập dồn dập chịu không nổi, thế là cuối 
cùng tôi đành trốn nhà ra đi vào một 
đêm khuya sau một trận đòn nặng mà 
tôi phải lết đi từng bước, mặc dù lê 
bước khó khăn nhưng vẫn cố lết đi khi 
trong nhà Má tôi và các chị và em còn 
đang ngủ ngon. Tôi rời khỏi nhà mà 
nước mắt cứ chảy giàn giụa, vì cũng 
còn rất thương Má, các chị và em út, 
nhưng vì bị đánh đau quá chịu không 
nồi, hốt hoảng nên bắt buộc phải ra đi! 

Khi ra đi khỏi nhà rồi mới biết gia 
đình dù sao vẫn là tuyệt vời, còn có 
nhiều hạnh phúc mà nơi khác không 
có... Nhiều ngày tôi đi lang thang ngoài 


Huuền Diệu 
đường, bị đói và khát, lúc đó mới thắm 
thía khi ở nhà có cơm có nước mà 
ăn uống, có chỗ ngủ nghỉ... có dịp tới 
trường học gặp thầy cô và bạn bè... 
nhiều ngày lang thang đói khát nơi 
thành phố Sài Gòn, một vài người như 
anh Năm cho tôi ăn bánh mì xong no 
nê rồi kêu tôi làm bậy... tôi đã từ chối 
quyết liệt. Biết không sai khiến tôi làm 
chuyện sai quấy được, thế là anh Năm 
bỏ tôi vào một đêm khuya. Khi thức dậy 
tôi đi tìm anh mãi để xin lỗi, nhưng tìm 
không ra, thế là trận đói khát kế tiếp lại 
đến! Quá bề tắc và đau khổ không còn 
cách nào khác thế là tôi tìm cách về lại 
Bến Tre với Ba, hy vọng để hết khổ. 
Khi đến phà Rạch Miễu; thầy Hoằng 
Nhơn đã đợi tôi từ lâu, rồi Thầy cứu 
đời tôi. Cuộc gặp gỡ này là cả một sự 
mầu nhiệm, phải người có sự tu tập thì 


đến, 


Thây và Hạc 


mới hiểu được phần nào sự huyền bí 
của vũ trụ. Có dịp tôi sẽ kể thêm về sự 
gặp gỡ kỳ diệu này. 

Tôi gặp thầy Hoằng Nhơn, thầy 
cho tôi uống thuốc, những cây thuốc 
quý trồng nơi vườn chùa, chữa hết tất 
cả mọi bệnh tật và truyền dạy cho tôi 
nhiều mật pháp, thế là tôi lấy lại niềm 
tin vào cuộc đời. Có thể nói gặp được 


Ziâh, 


Huuền Diệu 

bậc chân sư này là cả một phúc đức 
và may mắn lớn cho cuộc đời tôi. Thầy 
đã huấn luyện, dạy tôi nhiều mật pháp 
để được thành công và hạnh phúc 
mà tôi nghĩ không tìm được ở nơi nào 
khác. Sau khi học hành tốt nghiệp tạm 
xong, tìm được việc làm tốt và có cuộc 
sống an vui hạnh phúc và trong vòng 
đời danh vọng nhiều cạm bẫy, nhiều 
quyến rủ trần gian, tôi vẫn là một con 
người bình thường và rất trần tục như 
bao chúng sanh khác. Nhiều lúc vì bả 
danh lợi nên tham sân si cứ tăng dần. 
Nhiều lúc vì vô minh che lấp tưởng 
chừng đã dính vào những điều tội lỗi 
và thất đức, nhưng nhờ sự kính trọng 
với lòng tri ân chân thành và áp dụng 
lời dạy mật pháp của bậc chân sư, thế 
là tôi đã làm được một vài điều phúc 
đức trong đời này. 


Hhi mặt †rời Lên 

Tôi rất quý mến và chân thành giúp 
đỡ những học trò nào thành tâm và 
thành thật, sống có lý tưởng, như Sư 
phụ Hoằng Nhơn đã quý mến và giúp 
đỡ tôi một cách chân thành, không vụ 
lợi. Tôi đã làm như Thầy đã dạy. Tôi 
kính quý Sư phụ tôi thôi, thế mà ngày 
nay có cả ngàn học trò đệ tử khắp nơi 
trên thế giới kính quý tôi. Nhiều anh 
chị em đã hùn tiền nhau lại làm một 
tòa nhà với 108 phòng để tặng riêng 
tôi, trong ấy có ba phòng đặc biệt để 
tôi ở và làm việc, nhưng tới giờ phút 
này tôi chưa bao giờ dám vào ở trong 
những phòng ấy, vì tôi sợ tổn đức. Vì 
tôi nghĩ việc thiện tôi làm chưa được là 
bao nhiêu, nếu không khéo để người 
ta cung kính bái lạy và thọ dụng tặng 
phẩm cúng dường của họ thì sẽ bị tổn 
đức như Thầy tôi đã dạy. 


Hạc và Người làm vườn 
kiêm trưởng ban coi chim 

Anh chị em học trò đệ tử quý mến 
tôi họ đã không hài lòng thái độ không 
dám nhận lãnh và thụ hưởng tặng 
phẩm của họ. Tôi biết vậy, nhưng đành 
chịu chứ không sao thay đồi quan điểm 
của tôi được. Vì tôi vẫn còn có thể đi 
làm mướn, đi dạy học có tiền để sống 
từ sức lao động của mình thì làm sao 
tôi lại thọ dụng sự hiến cúng của họ? 


đến, 


Hhi mặt †rời Lên 


Có nhiều vị học trò khuyên tôi không 
nên đi dạy học hoặc làm việc nữa, để 
thời giờ tu tập và hướng dẫn họ tu tập, 
mỗi người một tháng tặng tôi một đồng 
dư để tôi sống và làm việc, tôi cũng 
từ khước, vì tôi luôn theo lời dạy của 
Sư phụ tôi: nếu mình tu hành không 
đủ phước đức mà thọ dụng từ sự cúng 
dường của người khác thì có thể mất 
phước và phải trả quả báo lớn lao, như 
trường hợp tôi đã trả quả báo với ông 
Bảy tại Đất Phật. Chuyện quả báo này 
tôi phải trả ngay sau đó chỉ vài tháng 
tại Việt Nam Phật Quốc Tự, Bồ Đề Đạo 
Tràng, Bihar, Ấn Độ. 

Tôi khuyên anh chị em học trò đệ tử, 
nếu họ kính quý tôi thì ráng tu hành và 
làm nhiều điều phước đức, ngay trong 
cuộc đời này. Tôi rất xúc động và tri ân 
các anh chị em học trò đệ tử đã giúp đỡ 


ấp, 


Huuền Diệu 


tôi rất nhiều việc cho hòa bình Nepal, 
xây dựng hai ngôi chùa Việt Nam tại 
Ấn Độ và Nepal, xây cầu tình thương, 
đắp đường tặng quà người nghèo, đặc 
biệt họ làm cho tôi tòa nhà 108 phòng, 
cũng như hỗ trợ rất tích cực cho tôi làm 
nhiều việc phước đức khác. Như tôi 
đã nói, tôi quý một vị chân sư, một 
vị thầy, mà ngày nay có bao nhiêu là 
học trò đệ tử trên thế giới giúp đỡ và 
hỗ trợ tôi trong nhiều việc làm phúc 
đức. Chuyện này quả thật có nhiều 
điều nhiệm mâu, đúng như lời Phật 
và các bậc chân sư dạy: Nhân nào 
thì quả đó, và ông bà cha mẹ chúng 
ta thường hay nói đi nói lại nhiều 
lần: “Ở hiền gặp lành; Ở ác gặp ác”, 
hay như ngạn ngữ bình dân: “Ác lai 
thì ác báo”. 


iu gă 2ô 2x 


âu châm ngôn “Ở hiền gặp lành' tôi 
Ga nghe khi còn ở Việt Nam, 
lúc nhỏ thường nghe những người lớn 
nói đi nói lại, đặc biệt là những năm 
ở gần Sư phụ tôi, Thầy dạy đi dạy lại 
chúng tôi triết lý đơn giản này. Tuy nó 
rất là đơn giản nhưng nếu mọi người 
biết áp dụng một cách tích cực nó sẽ 
mang lại cho ta rất nhiều điều lợi ích 
thiết thực ngay trong đời này. Thầy giải 
thích rất cặn kẽ và cho nhiều thí dụ rất 


Huuền Diệu 

cụ thể. Thầy nói mình làm điều gì mà 
không có tâm thiện thì trước sau gì 
cũng sẽ có kết quả xấu. Thầy cho thí 
dụ mình bán cho người khác sản phẩm 
chất lượng không tốt, mà cứ đồ tiền ra 
tuyên truyền quảng cáo là đồ tốt, có thể 
sản phẩm đó bán rất chạy, được lời rất 
nhiều, nhưng trong một thời gian sau, 
cuối cùng cũng sẽ bị thất bại và có thể 
mất vốn, rồi nợ nần và cuối cùng có 
thể tù tội rồi chết thê thảm. 

Vấn đề này tôi đã quan sát rất kỹ 
từ nhiều nước. Tôi quan sát phần lớn 
những công ty quốc tế lớn, nhưng 
không thành thật, sau cùng cũng thất 
bại nặng nề, ngược lại những công ty 
nhỏ mà thành thật thì kết quả phát triển 
rất tốt đẹp, thành công, mặc dù có lúc 
gặp nhiều gian nan sóng gió. 


188 
TA — 


_ sả: 


7 


¿8 


+ „ -Á. IỆIMMPHATQUÍY \) Ọ 
` tưunrffff ã: 


Đường lên chánh điện 


Cũng triết lý đơn giản này, tôi quan 
sát thấy con người nào có phẩm chất 
hướng thiện, Từ Bi Hỷ Xả thì cuộc sống 
của họ và gia đình họ thường được 
an vui thanh thoát. Trái lại, vô cùng 
đau khổ. 

Tôi đi làm mướn và dạy học nhiều 
nơi trên thế giới, tôi được cơ duyên 


“ến, 


Huuền Diệu 

làm quen với lãnh đạo các công ty và 
một số lãnh đạo các nước. Người lãnh 
đạo nào có tầm nhìn đúng, với lòng vị 
tha rộng lượng thì công ty và đất nước 
của họ có dịp phát triển tốt, còn ngược 
lại thì họ gặp bao nhiêu điều tai hại ập 
đến, của cải tan nát, ngai vàng sụp đổ, 
có vị bị chết bất đắc kỳ tử không toàn 
thây. Tôi đã tận mắt chứng kiến nhiều 
trường hợp như vậy, kể cả các lãnh đạo 
cao cấp của các tôn giáo cũng không 
thoát khỏi định luật công bằng này. 

Nhờ nghe lời Thầy tôi dạy và áp 
dụng triệt để triết lý đơn giản này mà 
tôi được lợi ích biết bao điều cụ thể 
ngay trong cuộc đời hiện tại này. 

Gần 50 năm sống và làm việc ở 
nhiều nước trên thế giới, tôi đã áp dụng 
mật pháp đó, nên thành công và an vui 


Hhi mặt †rời Lên 
làm được nhiều việc tốt. Đây là sự thiết 
thực, lợi ích của triết lý rất đơn giản, 
nhưng cho nhiều an vui hạnh phúc. Ở 


hiền thì sẽ gặp lành. 


Một góc vườn Việt Nam Phật Quốc Tự 


2? đă 1O AWW đẤW: /"Ệ 
ft ức đo g/ÂW (0 


huyện này do thầy Chân Như 
.. Long Hưng, xã Long Sơn, 
quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc kể vào 
một buổi sáng trong giảng đường Chùa 
cho khoảng 40 người nghe. 

Ở Tân Châu có một người con gái 
tên là Nguyễn Thị Vạn Lý. Ba má chị 
sinh ra bốn người con: hai trai, hai gái. 
Chị Vạn Lý là con gái út trong nhà, các 
anh em chị đều học hành đỗ đạt cao 


nh, 


Huuền Diệu 
và đã lập gia định, chỉ còn chị là chỉ 
học đến lớp đệ tam (tương đương lớp 
10 ngày nay). Bất thình lình, tai nạn ập 
đến gia đình chị, cha mẹ sau một cơn 
đau nặng cả hai người lâm vào cảnh 
mù lòa, không thể tiếp tục đi làm để 
nuôi chị học. Đây là một tai nạn lớn 
chẳng may đến với cuộc đời chị, lúc 
đó chị chỉ mới 16 tuổi rưỡi. Chị kể lại, 
chị vô cùng đau đớn mỗi ngày thấy ba 
má mù lòa không còn làm gì được, chị 
khóc rất nhiều ngày, đôi mắt sưng cả 
lên. Khi mắt sưng, chị Vạn Lý trở nên 
hốt hoảng và tự nói với mình: Ba má 
đã mù lòa, nếu mắt mình sưng do khóc 
nhiều mà dẫn đến mù lòa thì không ai 
lo cho ba má. Từ đó, tuy lo lắng nhưng 
chị không khóc nữa. Chị tìm cách làm 
việc thật nhiều, thật bận rộn, chị còn 
bắt chước má chị trì tụng Kinh Phổ 


Hhi mặt trời Lên 
Môn như chị thường thấy má chị thực 
hành mỗi ngày khi chị còn nhỏ. 

Tuy còn nhỏ, nhưng chị đã sắp xếp 
chương trình làm việc mỗi ngày rất 
năng nổ. Chị tự nguyện thức dậy vào 
lúc 4 giờ 30 sáng, lúc mà mọi người 
còn đang yên giấc. Thức dậy, vệ sinh 
cá nhân xong, chị lo nấu nước pha trà 
cho ba má, kế đến cúng bái như ba má 
chị đã làm trước khi bị mù lòa, sau đó 
là quét dọn nhà cửa sạch sẽ, lo cơm 
nước cho ba má ăn sáng. 

Từ khi ba má bị mù, chị đành phải 
nghỉ học, mặc dù chị rất thích học tiếp, 
nhưng hoàn cảnh không ai lo cho ba 
má và chị cũng không sắp xếp được 
ai thay thế chị để lo. Anh chị của chị 
Vạn Lý đều lập gia đình ở xa, nên cũng 
không giúp đỡ gì được, ngoại trừ lâu 


Huuền Diệu 


lâu họ đến thăm ba má và cho ít đồ 
ăn! Cuộc sống với hai ông bà bị mù 
lòa và nhiều bệnh hoạn khác càng làm 
chị bắn loạn thêm. Tiền bạc trong nhà 
mỗi lúc cạn dần, không ai giúp đỡ, thế 
là chị nghĩ ngay đến việc đi làm để có 
tiền lo nuôi ba má. 

Chị đi làm mướn cho nhiều gia đình 
gần nhà chị, ai cũng rất quý mến vì tánh 
chị rất siêng năng cần kiệm. Không một 
công việc khó khăn nào chị từ chối, chị 
làm với tất cả tắm lòng và trách nhiệm. 
Người nào mướn chị cũng đều quý mến 
và xem chị như người thân, có nhiều 
chỗ muốn giữ chị luôn trong gia đình 
mà không cho đi làm nơi khác. Nhiều 
gia đình, vì quý mến tư cách của chị, 
sẵn sàng trả lương chị rất cao để chị 
làm việc riêng cho gia đình họ. Nhiều 
gia đình còn nặng lời gây gồổ, xích 


Hhi mặt †rời Lên 


mích nhau chỉ vì muốn mướn được chị 
Vạn Lý. Chị rất khổ tâm vì vấn đề này. 
Nhưng vì cần phải có tiền để lo cho 
ba má nên chị phải đành đi làm mướn, 
chứ thật ra làm mướn quần quật suốt 
ngày rất vất vả mệt mỏi, ngoài ra còn 
phải tranh thủ thời gian khít khao về lo 
cơm nước cho ba má ở nhà. 

Việc đi làm mướn như vậy cũng đủ 
tiền lo cho ba má, nhưng chị không 
vui lắm vì có quá ít thời gian để chăm 
lo phụng dưỡng ba má. Nhiều lần chị 
định nghỉ việc, nhưng tiền bạc đâu mà 
sống và lo cho ba má? Chị suy nghĩ 
nhiều cách, nhưng không có lối thoát, 
thế là chị tiếp tục làm mướn. Chị tâm 
sự: nhiều bữa bị bệnh nhưng không 
dám nghỉ vì sợ chủ buồn và không có 
tiền lo cho ba má. 


Bình minh nơi xứ Phật 


Sự sống và tinh thần trách nhiệm 
của chị đã thu hút được sự chú ý của 
ông bà Chủ Quang. Ông bà Chủ Quang 
nhiều lần thuyết phục chị chỉ làm việc 
riêng cho gia đình ông bà, họ sẵn sàng 
trả lương thật cao. Và, họ còn đề nghị 
chị đem ba má về ở chung với họ, họ 
sẽ dành hai căn phòng để ba má chị 


đấm, 


Minh Tao 


Hhi mặt trời Lên 
ở, không lấy tiền nhà và để chị thường 
xuyên gần gũi lo cho ba má. Ông bà 
chủ và gia đình họ rất cảm mến sự 
hiếu thảo của chị Vạn Lý. 

Chị đem ý tốt này thưa lại với ba 
má, nhưng ba má chị không đồng ý, 
vì nghĩ ông bà mù lòa lại nghèo, ở 
đậu nhà người khác không tiện lắm lại 
không thể giúp gì được, lỡ làm bể đồ 
nhà người ta thì tội chết. Thế là cả nhà 
thống nhất ở lại căn nhà lá cũ với vườn 
rau, vài hàng cây dừa bao bọc xung 
quanh đã gắn bó từ bao nhiều năm. 
Tuy mù lòa không thấy, nhưng ông 
bà ngày nào cũng mò ra sân vườn sờ 
mó những cây cau cây dừa do chính 
tay họ trồng khi mắt còn sáng. Dù mù 
nhưng ông bà vẫn biết cây nào thiếu 
nước cây nào không, ông bà còn nhận 


“đế, 


Huuền Diệu 
biết thêm mỗi khi thời tiết thay đổi có 
những loài chim hót khác nhau. 

Khi đề nghị đem ba má chị về ở 
chung nhà không thành công, một thời 
gian sau họ đưa ra đề nghị khác táo 
bạo hơn làm ba má chị càng cảm động 
và ngạc nhiên. Ông bà Chủ Quang đến 
tận ngôi nhà lá nghèo nàn mà ba má 
chị đang sống thăm viếng và ngỏ lời 
xin phép ba má chị để được cưới chị 
cho người con đầu của ông bà. 

Chuyện này chẳng may lan tỏa khá 
nhanh, làm nhiều gia đình tâm không 
tốt trở nên ganh ghét, bêu xấu chị, để 
ông bà Chủ Quang đổi ý. Nhưng ông 
bà Chủ Quang rất sáng suốt và quyết 
định phải cưới chị cho đứa con trai đầu 
lòng còn đang học trường luật ở Sài 
Gòn, chỉ còn hai năm nữa là ra luật 
sư. Con trai của ông bà chủ cũng rất 


Hhi mặt Trời Lên 


thích chị vì tính siêng năng và tinh thần 
trách nhiệm công việc, thêm nhiều đức 
tính khác làm họ quý mến thêm: Từ khi 
chị vào làm cho gia đình này, đồ đạc 
không bao giờ bị mất cắp,nhà cửa luôn 
ngăn nắp sạch sẽ. 

Ông bà Chủ Quang lại nhiều lần 
đến năn nỉ, nhưng ba má chị vẫn chưa 
bằng lòng vì đã bàn thảo với chị nhiều 
ngày: gia đình mình nghèo mà được 
người chủ quý mến thì phải cần thận 
thật nhiều... Cuối cùng ba má và chị 
quyết định từ chối lời cầu hôn, thế là 
họ vô cùng thất vọng và bắt đầu gắt 
gỏng gây khó cho chị trong công việc 
thường ngày. Chị thất vọng vì thái độ 
không thân thiện mới của ông bà chủ, 
rồi chị tự ý xin nghỉ việc và đi làm một 
nơi khác. Mấy người ganh tị với chị khi 
được thấy chị bị nghỉ việc, họ cho là họ 
đã thành công. 


Huuền Diệu 

Cuộc đời là vậy, khi nghèo khổ thì bị 
người khinh, khi giàu sang lại bị ganh 
tị... Bây giờ chị phải đi làm mướn xa 
nhà hơn nên thời giờ càng ít để phụng 
dưỡng ba má. Chị mỗi lúc mỗi vất vả 
hơn và cứ luôn suy nghĩ làm sao để 
có nhiều thì giờ hơn lo cho ba má. Từ 
suy nghĩ như thế, chị nghĩ ngay đến 
việc mua đồ nấu bánh canh cá mà ba 
má đã dạy cho chị để đi bán. Chị thực 
hiện ngay ý định này. Chị dùng số tiền 
để dành từ khi đi làm mướn ra chợ 
mua những đồ đạc cần thiết để làm 
món bánh canh cá đi bán mỗi ngày tại 
chợ Tân Châu. Chị nghĩ bán đến trưa 
là được về nghỉ ngơi và lo cho ba má, 
mặc dù tiền lời có thể ít hơn so với đi 
làm mướn, nhưng bù lại có được thì 
giờ lo cho ba má, coi sóc nhà cửa và 
có thời giờ tiếp tục học thêm. Hai điểm 


Hhi mặt †rời Lên 


đầu thì chị thành công, còn điểm thứ 
ba thì không thành tựu, vì thời gian còn 
đâu nữa. Chị rất buồn nhưng không 
sao thực hiện được. 

Kể từ ngày chị bắt đầu nghề mới 
tự lập nấu bánh canh cá ra chợ bán, 
chị phải thức dậy mỗi ngày từ 3 giờ 
sáng để lo nấu nướng cho xong, kế 
đến cơm nước cho ba má và tiếp tục 
cúng kính như mỗi ngày, sau đó gánh 
bánh canh từ nhà ra chợ gần bốn km 
để bán. Lúc khởi đầu chị bán đến 1 giờ 
trưa mới hết. Từ từ, tiếng lành đồn xa, 
mọi người kéo đến thưởng thức món 
ăn độc đáo của chị làm, có bữa mới 
8 giờ sáng, hai nồi bánh canh của chị 
đã hết sạch. Nhiều người tới trễ đồ ăn 
không còn họ phàn nàn với chị. 

Một thời gian ngắn trôi qua, việc 
buôn bán khá tốt, tiền bạc dư dả hơn 


Huuền Diệu 
mà lại có nhiều thời gian phụng dưỡng 
ba má. Chị rất là vui mừng, chị thường 
nói với niềm tự hào: Nhờ Trời Phật 
thánh hiền quý mến, nên cho chị nhiều 
may mắn... 

Việc buôn bán tiến triển khá tốt, một 
mình không đủ sức làm, chị phải mướn 
thêm năm người phụ giúp việc buôn 
bán, với một nghề là bánh canh cá do 
ba má truyền lại. Dù khách mỗi ngày 
mỗi đông, nhưng chị quyết định ngưng 
bán vào lúc 10 giờ mỗi ngày để có thời 
giờ về lo cho ba má và nghỉ ngơi cho 
khỏe để chuẩn bị cho việc buôn bán 
ngày mai. Nhờ chị có thêm năm người 
phụ tá nên chị đỡ mệt hơn lúc trước, 
cuộc sống mỗi lúc một nhẹ nhàng và 
giàu có. Gia đình bắt đầu có sự thay 
đồi tốt đẹp, nhưng tính tình siêng năng, 
trách nhiệm và lòng rộng lượng của chị 


Hhi mặt Trời Lên 


vẫn không thay đổi chút nào. Vì vậy, 
chị được nhiều gia đình giàu có quý 
trọng. Thế là nhiều gia đình giàu có 
trong vùng đến xin cưới chị làm dâu. 
Ba má chị đồng ý, khuyên chị nên lấy 
chồng để ông bà có cháu và yên tâm 
khi biết chị có gia đình đàng hoàng 
trước khi ông bà từ giã cõi đời. 

Ba má thuyết phục chị mãi nhưng 
chị từ chối. Vì chị nghĩ ba má bị mù lòa, 
khi chị đi lấy chồng không ai lo cho ba 
má. Chị sợ ở chung với người khác sẽ 
làm ba má buồn. Chị mong mỏi được 
sống gần và phụng dưỡng ba má đến 
cuối đời để đền ơn ba má sinh ra, nuôi 
lớn và lo cho chị được ăn học. 

Thời gian trôi qua rất nhanh, ba má 
chị tuổi mỗi ngày một lớn. Với sự mù 
lòa cộng thêm nhiều bệnh tật, má chị 
đã qua đời vào một đêm khuya sau 


Huuền Diệu 

một cơn bệnh nặng. Sau khi lo an táng 
xong, chị tiếp tục phụng dưỡng người 
cha già bệnh tật từ lâu. Gia đình từ nay 
chỉ còn lại hai cha con rất hiu quạnh. 
Ba chị mặc dù bệnh và mù, nhưng luôn 
nhắc đến má chị, nhất là những đức 
tính tốt của bà, càng làm chị kính quý 
và yêu thương mẹ hơn. Càng được 
cha kể, chị càng khóc và đau khổ. 

Sự ra đi của Mẹ là một mắt mát và 
đau khổ lớn, nhưng chị vẫn cố gắng 
buôn bán với đầy đủ trách nhiệm như 
thường lệ để khỏi phụ lòng khách hàng 
đến ăn bánh canh của chị từ lâu. Vì 
vậy, quán chị bán chỉ có bánh canh thôi 
mà tiếng vang tốt lan xa đến tận các 
tỉnh lân cận. Thỉnh thoảng có những 
gia đình giàu có phong lưu ởi từ tỉnh 
xa đến Tân châu để thưởng thức món 
bánh canh cá của chị. 


Hhi mặt trời Lên 

Sau sáu tháng ba chị lại qua đời 
sau cơn bệnh. Lần này chị khóc nhiều 
ngày, đôi mắt sưng lên. Chị lo làm đám 
tang thật long trọng. Chị đem nhiều tiền 
của từ lâu vất vả dành dụm ra cúng 
các chùa trong quận và bố thí giúp đỡ 
người nghèo để hồi hướng cho vong 
linh ba má được sanh về cõi an lạc. Sở 
dĩ chị làm điều này là thực hiện di chúc 
của ba má chị lúc còn sống. Mọi người 
trong làng rất cảm mến và kính phục 
việc làm có hiếu của chị. 

Sau khi ba má chị Vạn Lý qua đời, 
nhờ đức độ và lòng hiếu thảo được 
đồn xa, rất nhiều gia đình giàu có đua 
nhau tìm đến xin cưới chị về làm dâu. 
Nhưng chị đều từ chối khéo. Chị nói 
phải lo cho xong thất thất lai tuần cho 
ba má, khi nào làm lễ xả tang xong thì 


Huuền Diệu 
chị mới tính tiếp. Trong khoảng thời 
gian đó, lại có nhiều người giàu từ các 
tỉnh đến xin cưới chị, chị cũng tìm cách 
từ chối khéo, thế là có nhiều người lại 
ganh ghét, dựa vào quyền thế gây khó 
cho chị nhiều việc. 

Khó khăn đến nỗi có lúc chị định bán 
nhà đi xứ khác làm ăn cho được yên 
thân, nhưng tìm người bán nhà hoài 
mà không được. Chị rất khổ tâm khi bị 
quấy rầy, mặc dù việc bán bánh canh 
mỗi ngày mỗi phát triển tốt, đến nỗi chị 
phải mướn thêm bốn người phụ việc 
nữa, tổng cộng chị có tất cả chín người 
nam và nữ tích cực làm công cho chị. 
Tất cả đều thành tâm và trung thành 
làm việc cho chị, nên chỉ việc bán bánh 
canh cá thôi mà mỗi lúc mỗi giàu có. 


Chị Vạn Lý còn có một đức tính tốt là 


Hhi mặt Trời Lên 
chân thành giúp đỡ người làm công 
cho chị. Trong chín người làm công, 
ai ai cũng được chị giúp đỡ xây dựng 
nhà cửa và cho con cái đi học. 

Sau khi mãn tang ba chị được một 
năm, một biến chuyển mới lại xảy đến 
cuộc đời của chị. Anh Sáu Hoàng, một 
người giàu có nổi tiếng của tỉnh Mỹ Tho 
đã gặp chị trong một sự tình cờ khi ăn 
sáng ở quán hàng của chị. Nghe nhiều 
người kể về đức tính trách nhiệm và 
lòng hiếu thảo cuả chị, anh rất ngưỡng 
mộ và mong được cưới chị làm vợ. 
Tuy thế, anh phải mắt sáu tháng sau 
mới thuyết phục được chị đồng ý 
làm vợ. 

Sau khi hai người đồng ý lấy nhau, 
họ tổ chức một đám cưới lớn chưa 
từng có tại quận Tân Châu. Trên một 
nghìn người giàu có từ các tỉnh đến 
tham dự lễ cưới lịch sử này. 


Minh Tao 


Hhi mặt Trời Lên 


Sau khi cưới xong, chị bỏ nghề 
bán bánh canh ngoài chợ Tân Châu, 
nhượng quyên bán lại cho mấy người 
cộng sự. Anh chị Sáu Hoàng - Vạn Lý 
chuyển sang làm ăn trong lĩnh vực xuất 
nhập cảng, có tầm vóc quốc tế. Họ làm 
ăn mỗi ngày mỗi phát đạt, có hai trai, 
hai gái. Người con nào cũng học xong 
đại học và có việc làm vững chắc. 

Quả thật, nhờ hiếu thảo cha mẹ, 
sống ngay thẳng, có tỉnh thần trách 
nhiệm, có lòng thương người, kính 
Tam Bảo, mà có được bao nhiêu 
phúc báo và may mắn trong đời này. 


Hồng Hạc đang thục tập biểu diễn 


củ đăy di đùa để @2 
⁄2⁄ đÊ/ 


âu chuyện quả báo sau đây được 
®œ sư Giác Liên trụ trì chùa Phước 
Hải Vĩnh Long kể. Ni sư Giác Liên năm 
nay trên 70 tuổi, là một trong những đệ 
tử thân tín của ni sư Huỳnh Liên, người 
chứng kiến rất nhiều chuyện nhân quả 
đời này. 
Câu chuyện này được Ni sư kể vào 
ngày 02/6/2009, sau giờ cơm trưa tại 
Việt Nam Phật Quốc Tự - Lumbini, 


đã, 


Huuền Diệu 
ngôi chùa quốc tế đầu tiên nơi Phật 
giáng trần. 

Vào thập niên 1960, mộttrong những 
người thuyết giảng thật hay và thu hút 
hàng ngàn người khắp nơi nghe, uy tín 
vang dội vào thời đó về giảng Pháp rất 
chuẩn, có huấn luyện bài bản, chuẩn 
như một ca sĩ chuyên nghiệp”. Hàng 
ngàn người ngưỡng mộ, ông trở nên 
tự cao tự đại, coi mọi người như rơm 
rạ. Có tiền bạc do người ta cúng, ông 
tiêu xài như nước, ngoài ra còn lấy 
cắp tiền của của Tam Bảo, nhờ người 
mua xe và mua tàu cho thuê chở hành 
khách để lấy tiền, phòng khi ra đời có 
mà hưởng lợi. 

Ông đã chuẩn bị rất kỹ mọi thứ 
với cô Liên Sắc, họ tính khi hai người 


” Sư Giác Kiều, ở thành phố Nha Trang. 


Hhi mặt †rời Lên 
ra đời mặc sức mà ngồi hưởng lợi 
của cải có sẵn do ông tích lũy nhiều 
năm qua. 

Chỉ một thời gian sau khi ra đời, hai 
người có ba đứa con, rồi ông lại có vợ 
bé, thế là cô Liên Sắc quá thất vọng 
nên uống thuốc tự vận chết, để lại ba 
đứa con nhỏ bơ vơ giữa chợ đời đen 
bạc, trắc ẩn. 


Sau khi cô Liên Sắc tự vận chết, 
ông liền trở nên rượu chè, bài bạc trác 
táng và cuối cùng lâm vào cảnh túng 
thiếu cùng cực. Vào một ngày nọ, có 
lẽ vì buồn chán cùng cực không lối 
thoát, ông uống rượu quá độ rồi chết 
từ lúc nào trên một căn gác lửng ở 
xóm nghèo tỉnh Bình Thuận lúc bấy 
giờ. Khi ông chết không ai hay, mấy 
ngày sau xác thân hôi thối lan tỏa mọi 


Huuền Diệu 

người mới phát hiện, họ leo lên gác thì 
thấy thân xác đã sình lớn không sao 
đem xuống cầu thang được, nên mọi 
người rất vất vả lấy dây buộc ba đoạn 
trên xác chết để đưa từ cửa xổ xuống, 
hàng trăm người đua nhau đến để 
chứng kiến cảnh đưa xác sình chết từ 
gác lửng xuống đất. Khi đưa xuống đất 
xong, nhiều người yêu cầu cảnh sát 
địa phương thông báo để thân nhân 
đến nhận xác, nhưng không có ai chiụ 
nhận, thế là tỉnh phải đem chôn ở một 
góc vườn hoang nơi cuối thành phó. 

Nhiều người biết rõ lai lịch ông lúc 
còn sống, họ nói ông đã bị trả nghiệp 
và phải chết như vậy, thật là một cuộc 
đời vô nghĩa, khi sống không làm việc 
phước đức mà còn lại làm nhiều điều 
thất đức, phá hoại đạo Phật, lạm dụng 
tiền của Tam Bảo, nên cuộc sống và 


Hhi mặt trời Lên 
sự chết vô cùng thảm thiết, đây là quả 
báo nhãn tiền cướp của Tam Bảo, của 
đàn na tín thí làm của riêng. 

Đúng là quả báo nhãn tiền. Chuyện 
này xảy ra tại miền Trung Việt Nam gần 
50 năm qua, nhưng khi kể lại nhiều 
người cùng tuổi ni sư Giác Liên còn 
nhớ khá rõ ràng. Ni sư Giác Liên kể 
lại chuyện này trong sự xúc động, mọi 
người lắng nghe thật kinh hoàng cho 
sự trả quả kinh khủng. 

Có lẽ vì quá sợ khi nghe câu chuyện 
hải hùng, các bạn trẻ yêu cầu ni sư 
Giác Liên ngưng kể tiếp với lý do là trời 
quá nóng nên không thuận lợi nghe, 
thấy vậy ni sư cũng ngưng kẻ. 

Ni sư Giác Liên là người xuất khẩu 
thành thơ, hay thích làm thơ, nên tôi 
cũng hơi tiếu lâm nói Ni sư nên làm 


Một cảnh bình rrỉnh nhìn từ Việt Nam Phật Quốc Tự 


một bài thơ thật hay về sư Giác Kiều và 
cô Liên Sắc để khuyến tu nhiều người. 
Ni sư đồng ý, mà tới giờ vẫn chưa làm 
xong bài thơ về chuyện quả báo đó. 


Hhi mặt Trời Lên 


22% ô⁄ “Z 


uý vị vừa đọc xong phần một của 
®hm “Khi mặt trời lên (sự thật 
nhân quả, quả báo nhãn tiền, quá bảo 
trả liền...)”. Cuốn sách nhỏ này không 
phải là hồi ký hay chuyện cổ tích thời 
xưa hay chuyện tưởng tượng, mà là 
một tập hợp điều tra khoa học, nghiên 
cứu ghi chép trung thực của từng 
trường hợp nhân quả. 
Thế giới hiện tại có đầy đủ tiện nghỉ 
vật chất, nhưng cuộc sống càng ngày 
càng ít an vui hạnh phúc, vì luôn luôn 


210 ^ 


Huuền Diệu 


xảy ra nhiều biến động khủng hoảng: 
chiến tranh, thiên tai, hận thù... vì 
nhiều người không tin nhân quả, 
nên họ đã và đang gây nhiều đau 
khổ, nhiều tội lỗi, với nhiều cử chỉ 
và hành động nghịch với luật thiên 
nhiên và vũ trụ, vì vậy tạo nên nhiều 
xáo trộn cho cuộc sống, thế là chiến 
tranh hận thù và thiên tai xảy ra. 
Cuộc đời này vốn là vô thường ngắn 
ngủi, có đó rồi mất đó. Xin quý vị hãy 
cùng nhau thực hành tin nhân quả và 
cổ súy nhiều người cùng thực hành 
để cùng có an vui cho chính mình, 
và cũng cho chính xã hội, cho đất 
nước mình đang sống. Và cứ như 
vậy sẽ lan tỏa ra nhiều nơi trên thế 
giới. Hòa bình thịnh vượng và an vui 
hạnh phúc sẽ đến với mọi người. 
Tôi viết quyển sách nhỏ này với 
lòng chân thành rút ra từ kinh nghiệm 
sống. Tôi ước mong được thấy mọi 


Hhi mặt Trời Lên 


chúng sanh được sống trong an vui 
hạnh phúc, trái đất này được mãi xanh 
và tươi đẹp, giữa con người với con 
người biết yêu quý tôn trọng lẫn nhau. 

Tôi mong mỏi và hy vọng có đủ sức 
khỏe và thời giờ nhiều hơn để tiếp tục 
viết thêm quyền thứ hai. 

Xin quý bạn đọc thân hữu cầu 
nguyện và đóng góp thêm nhiều 
chuyện nhân quả có thật, thật hay cho 
SỐ tới. 

Thành kính tri ân quý vị và rất mong 
mỏi gặp mặt quý vị để cùng nhau hợp 
tác nghiên cứu và tiếp tục viết thêm về 
luật nhân quả. 


VIỆT NAM PHẬT QUÓC TỰ 


Bồ Đề Đạo Tràng, Tỉnh Gaya, Bihar, Ấn Độ 
Ngày trăng tròn tháng Hai, 

Nhâm Thìn, Phật lịch 2556 

Huyền Diệu 


Địa chỉ liên hệ: 
Việt Nam Phật Quốc Tự, Lâm Tì Ni 
Viet Nam Lumbini Buddha Bhumi Vihara 


DO. Lumbini, Sacred Garden, West Site 
Dist. Rupandehi, Lumbini Zone, Nepal. 


IÉTNAMFẬTUUL TL ` 
tu aff4T† 4: 


